LÀM SAO THỰC HÀNH LỜI PHẬT DẠY 
Hou to Practise Buddha s Teachings 


Hòa thượng K. S. DHAMMANANDA 
Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG dịch 


LÀM SAO THỰC HÀNH LỜI PHẬT DẠY 
Hòa thượng K. Sri Dhamtnananda 
Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 


Nguyên tác: 
HONW TO PRACTISE BUDDHA'S TEACHINGS 


œ-#-& 


Bình Ansson hiệu đính uà trình bàu 
Perth, Western Australia 
1711/2021 6:04 PM 


LÀM SAO THỰC HÀNH LỜI PHẬT DẠY 


Hòa thượng K. Sri Dhamtnananda 
Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 


Phật Giáo thực hành tại nhiều nước Á Đông dưới nhiều hình 
thức, mỗi hình thức tùy thuộc vào những người gia nhập phải 
hay không phải là những người nối dõi của những người lập 
nghiệp nguyên thủy đến từ Trung Hoa, Thái Lan, Miến Điện, 
Sri Lanka, Ấn Độ, vân vân... Một số người đơn giản tự gọi mình 
là "Phật Tử" thực hành hình thức lễ nghi mà họ học được từ cha 
ông dưới danh nghĩa tôn giáo. 


Ngày nay chúng ta có Phật Tử Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim 
Cang Thừa theo truyền thống Trung Hoa, Thái Lan, Miến Điện, 
Sri Lanka, Tây Tạng, Nhật Bản và Ấn Độ. Cũng có một số người 
áp dụng "Phật Giáo Tây Phương". Một số niềm tin và thực hành 
của họ được pha trộn gồm cả nhiều niềm tin và thực hành khác 
rất xa lạ với tỉnh thần của giáo lý nguyên thủy, tuy thế mà vẫn 
được chấp thuận khoan dung. Kết quả đưa đến một số bối rối 
cho những Phật Tử lo lắng vì họ muốn có phương pháp chính 
đáng để áp dụng trong việc thực hành Phật Pháp. Một số cho 
rằng chỉ có mình thuyết giảng là đúng còn những người khác 
đều sai. Việc trên khiến cho người Phật Tử hiện nay hình như 
đứng trước ngã ba đường mà họ rất cần thiết đến sự hướng dẫn 
để "bước vào Con Đường của Đức Phật". Thay đổi là một hiện 
tượng tự nhiên. Sự khoan dung trong Phật Giáo đã đưa tới 
nhiều việc thực hành theo truyền thống mà chúng ta đã chấp 
nhận sự kiện. Thực ra Đức Phật không giới thiệu nghi thức và 
các lễ nghi mà chúng ta đang áp dụng hiện nay, và Ngài cũng 


4 


chẳng khuyến khích làm theo nghỉ lễ cổ truyền đang thịnh hành 
thời đó tại Ấn. Ngài chỉ chú tâm vào việc thuyết giảng Pháp - 
con đường chính đáng của đời sống hay những sự thật của cuộc 
đời. Sau khi Ngài nhập diệt, những đệ tử của Ngài trên nhiều 
xứ sở khác nhau, và vào các thời điểm khác nhau, đã áp dụng 
các truyền thống địa phương của mình và mở mang tôn giáo. 
Do đó Phật Giáo trở nên rất phổ thông và bành trướng tại một 
vài nước. Đương nhiên chúng ta không nên lấy tất cả những 
thực hành truyền thống là giáo pháp nguyên thủy dạy bởi Đức 
Phật. Cái mà chúng ta chỉ cần biết là chân lý dạy bởi Đức Phật. 
Qua sự cố gắng không ngừng của chúng ta để hoằng dương 
chánh pháp, chúng ta sẽ giúp xóa bỏ hay ít nhất cũng giảm 
thiểu các nghi thức lầm lạc mà chúng ta vẫn thi hành duới danh 
nghĩa Phật Giáo. Muốn làm như vậy, chúng ta phải nghiên cứu 
giáo lý nguyên thủy và tự quyết định điều gì là phải điều gì là 
trái. 


Ý NGHĨA CỦA PHÁP (DHARMA, DHAMMA) 


Pháp là một tiếng rất có ý nghĩa dùng bởi Đức Phật trong 
những bài thuyết giảng về tôn giáo của Ngài. Từ quan điểm của 
người Phật Tử, quan niệm về "tôn giáo" khác hắn quan niệm 
định nghĩa bởi các tôn giáo khác. Pháp là con đường hay 
phương pháp dạy bởi Đức Phật cho chúng ta áp dụng để giữ 
gìn nhân phẩm và trí tuệ để dẫn đến con đường cao thượng, 
chính đáng của cuộc đời. Chúng ta hoàn toàn tự do để thuyết 
minh Pháp theo sự hiểu biết của riêng chúng ta; không có nghi 
thức bắt buộc phải thực hành để tự chúng ta được gọi là "Phật 
Tử”. Tôn giáo, mặt khác, bao hàm ý nghĩa tùy thuộc vào Tguyên 
nhân bên ngoài để mở mang tỉnh thần, cứu rỗi bằng cầu 
nguyện, những nghi thức được định nghĩa nghiêm ngặt, vân 
vân... 


Phật Giáo dạy chúng ta có bốn điều bất hạnh (đường đữ) do 


S] 


kết quả về lối sống của chúng sanh đem lại ở đời quá khứ. Kẻ 
nào vi phạm giáo Pháp hay định luật vũ trụ sẽ bị tái sanh trong 
bốn nơi đó là: địa ngục, súc sanh, A-tu-la, và ngạ quỷ. Những 
nơi này không nằm trong một vùng địa dư đặc biệt nào trong 
vũ trụ nhưng hiện hữu bất cứ ở đâu trong vũ trụ cư ngụ bởi 
chúng sanh. Những ai duy trì gìn giữ Pháp không bao giờ bị tái 
sanh và những nơi bất hạnh trên. Khi chúng ta sống theo đúng 
nguyên tắc của Pháp, chúng ta sống thực sự là "những Phật Tử 
tốt, thực hành giáo lý Phật Giáo". Cho nên cái quan trọng tột 
bực mà chúng ta cần biết là hoàn cảnh riêng của chúng ta và 
sống đúng theo Pháp dạy bởi Đức Phật. Là Phật Tử, ta phải hết 
lòng tin Đức Phật, Pháp và Tăng Già (Tam Tạng Pháp Bảo) và 
chúng ta cũng phải hiểu ý nghĩa của Tam Tạng Pháp Bảo. Chỉ 
như vậy, phước lành, bảo vệ và điều hay mới đạt được. Nếu 
không có kiến thức và hiểu biết, bất cứ ai hành động dưới danh 
nghĩa Phật Giáo cũng không mang lại kết quả mong muốn cho 
mình. 


Chúng ta phải chịu sanh đi sanh lại theo nghiệp do chúng ta 
tạo. Có lẽ chúng ta muốn hiểu nghiệp là gì. Nghiệp, trong ngôn 
ngữ đơn giản nhất, được giải nghĩa là - làm tốt, tốt sẽ đến với 
chúng ta ngay bây giờ hay sau này; làm xấu, xấu sẽ đến với 
chúng ta bây giờ hay sau này, trong vòng sanh tử. Điều kiện 
của thế gian là chúng ta phải tranh đấu không ngừng để được 
sống còn. Vì lẽ chúng ta tin tưởng vào cái "ngã" giả hay cái "tôi”, 
chúng ta có khuynh hướng nuôi dưỡng trong chúng ta những 
tư cách tiêu cực như nóng giận, ghen ghét, tham lam và sân hận. 
Chúng ta tin là sự sống còn của chúng ta chỉ được bảo đảm nếu 
chúng ta tiêu diệt bất cứ ai mà chúng ta nhận định là nguồn gốc 
nguy hiểm với chúng ta - như vậy chúng ta tin tưởng đó là sự 
"sống còn thích đáng nhất". Chúng ta lo lắng và khóc lóc đúng 
ra không cần thiết về những điều ham muốn không đạt được 
Chúng ta cũng có khuynh hướng sống một cuộc sống vui bằng 
cách nói đối, lừa đảo hay bịp bợm những chúng sanh đồng loại 


6 


của chúng ta và bằng cách quấy rối an lạc của người khác. Như 
vậy chúng ta phạm nhiều tội lỗi hơn là làm những hành động 
lương thiện. Lòng tin tưởng của chúng ta trong cái "tôi vĩnh 
cửu" dẫn chúng ta tìm sự bảo vệ cho chính mình bám vào người 
khác. Cho nên tại sao chúng ta hay thiên về làm những hành 
động tội lỗi. Việc trên sẽ đưa đến kết quả trong cuộc sống tiếp 
diễn dưới mọi dạng thực tạo nên bởi những hành động tốt hay 
xấu của chúng ta. Pháp do Đức Phật dạy hướng dẫn chúng ta 
tránh các hành động tội lỗi và gìn giữ cuộc sống thuận lợi làm 
người có phước lành. Như vậy có nghĩa là tái sanh của chúng ta 
có thể là trong những nơi thuận lợi như địa hạt của con người 
trần thế hay các chư thiên. Bởi hiểu biết Định Luật Vũ Trụ, Hiện 
Tượng Thiên Nhiên hay Pháp, chúng ta phải đào luyện nhân 
phẩm và tự hài hòa với chúng sanh khác. Sống theo con đường 
đó, chúng ta trở nên những người có học thức và thận trọng. 
Chúng ta cũng có thể chắc chấn rằng sau khi chúng ta chết 
chúng ta có thể tránh việc tái sanh vào các nơi bất hạnh. 


Trong Phật Giáo mục đích tối thượng không phải chỉ để là 
được sanh vào các nơi chốn để đạt được các thú vui trần tục. 
Chúng ta tiếp tục làm tốt lâu chừng nào, chúng ta sẽ được sanh 
vào các nơi đạt hạnh phúc của cuộc sống hiện hữu dù những 
nơi đó không được tốt đẹp. Những nơi này cũng chỉ được coi là 
tạm bợ mà thôi; khi những nghiệp tốt mà chúng ta đã tạo nên 
đã cạn hết chúng ta sẽ phải chết và tái sanh theo đúng nghiệp 
đõ còn lại. Cho nên người Phật Tử chân chính không phải chỉ 
thỏa mãn với cuộc sống trần thế; người Phật Tử phấn đấu để 
thanh tịnh hóa tâm trí và mở mang trí tuệ (parra4). Chỉ có con 
đường đó chúng ta, cuối cùng, sẽ đạt được Niết Bàn - nơi đây 
không còn tái sanh, không còn nghiệp, và không còn bất toại 
nguyện. Bằng cách trau đổi con đường tỉnh thần của đời sống 
chúng ta có thể đi đến chấm dứt tất cả khổ đau về thể chất và 
tinh thần. Đó là mục đích chủ yếu hay mục đích cuối cùng của 
cuộc sống. Ngày nay, chúng ta phấn đấu để thoát khỏi khổ đau. 


Z 


Nếu chúng ta hành động trong đường lối lầm lạc, rất ít người 
có thể hiểu được, đó là chúng ta đã thất trận. Nếu thực tình 
chúng ta muốn thoát khỏi vinh viễn khổ đau, chúng ta phải 
khám phá phương pháp chính xác: phương pháp mà Đức Phật 
định nghĩa rõ ràng trong Pháp. 


NỀN MÓNG CỦA PHẬT GIÁO 
(Giới, Định, Huệ) 


Pháp dạy bởi Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường chính xác. 
Con đường đó hay phương pháp được phân thành ba bậc. Đó 
là Giới (Luân Lý), Định (trau đồi tính thần hay bình tĩnh không 
giao động) và Huệ (Trí Tuệ). Đó là ba nguyên tắc căn bản hay 
là ba cột trụ của Phật Giáo. Ba nguyên tắc này có thể phát triển 
qua nhiều kiếp sống cần mẫn, sẽ dẫn chúng ta đến an lạc tối đa. 
Hãy để chúng ta nói đến Giới hay phát triển luân lý qua kỷ luật. 
Chúng ta phải học hỏi làm sao để sống như những con người 
lương thiện, cao quí. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải biết 
sống làm sao không xâm phạm đến an lạc và thiện chí của người 
khác. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy, đương nhiên việc 
đó là một thành đạt vi đại. Kỷ luật, hạnh kiểm tốt, lời giáo huấn 
và luân lý tất cả đều đồng nghĩa với tiếng "Giới" (Sila). Đó là 
nền móng mà chúng ta bắt đầu con đường tôn giáo của cuộc 
đời. Nếu một căn nhà không xây dựng bằng một nền móng 
thích hợp, căn nhà đó sẽ không vững chắc. Con người hiện đại 
đã thấy con đường khó khăn quan trọng như thế nào để sống 
đúng với "Giới" có nghĩa là tôn trọng nhân quyền hiện hữu của 
người khác. Nếu chúng ta tin thế giới được tạo nên vì lợi ích 
riêng cho chúng ta, rồi chúng ta cứ tự tại bừa bãi lấy đi bất cứ 
gì mà chúng ta muốn chăng cần để ý gì việc xẩy ra cho các 
chúng sanh khác và môi trường chung quanh như cây cối, sông 
ngòi, bầu khí quyển, vân vân... Cuối cùng, kết quả là phần lớn 
sự thiếu phối hợp về sinh thái học của thiên nhiên tạo nên bởi 
chúng ta trong đời sống hiện đại, chúng ta sẽ tự tiêu diệt chúng 


8 


ta. Một người Phật Tử chân chính, mặt khác, tôn trọng sâu xa 
và quan tâm đến đời sống của tất cả chúng sanh. Đó là Giới. 
Nhưng giới không cũng chưa đủ để mở mang Định và Huệ sẽ 
được giải nghĩa trong những đoạn sau. 


TRÍ ÓC 

Sau khi trau dồi hạnh kiểm, chúng ta phải tập trung vào việc 
huấn luyện tâm trí. Chỉ có con người mới là một sinh vật trong 
vũ trụ có đủ khả năng để đào luyện trí óc đến giới hạn tối đa để 
đạt được giác ngộ hay trí tuệ chủ yếu. Hết sức là khó khăn cho 
một sinh vật khác không phải là loài người có thể mở mang trí 
tuệ đến mức độ đó. Cho nên tại sao một người muốn trở nên 
một vị Phật phải thuộc giống người. Kể cả các chư thiên muốn 
trở thành Phật phải truớc tiên được làm người đã. Lý do là vì 
các chư thiên chỉ thô động hưởng niềm vưi do các nghiệp tốt 
trong quá khứ - Chỉ có con người mới có thể tích cực TẠO 
NGHIỆP mới, tốt, trong sạch và cố gắng thanh tịnh hóa hoàn 
toàn tâm trí qua thiền định. 


Là con người chúng ta có khả năng tiểm ẩn to lớn trong đầu 
óc của chúng ta, nhưng tiềm lực ấy bị che mờ bởi nóng giận, ảo 
giác, ngư si, tham dục, vị kỷ và nhiều các tật xấu khác nhơ bẩn 
của tâm thần. Chúng ta phải hiểu rằng với mỗi giây trôi qua là 
ta đã phí phạm hay lạm dụng năng lực tâm thần vào các cuộc 
theo đuổi không cần thiết. Chỉ tại chúng ta không biết làm thế 
nào để khai thác năng lực tâm thần to lớn vào mục đích hữu ích 
và lương thiện. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào để 
khai thác năng lực tâm thần to lớn tồn trữ trong tâm khảm và 
dùng nó để giải thoát khỏi khổ đau. Trong lần tái sanh cuối 
cùng, Đức Thích Ca Mâu Ni hy sinh cả đời sống và vương quốc; 
Ngài tu khổ hạnh cho đến khi cuối cùng giải thoát được tâm trí 
và đạt được giác ngộ tối thượng. Ngài bảo đảm với chúng ta là 
mở mang và thanh tịnh tâm trí, chúng ta có thể theo gót chân 


Ngài và sẽ chứng nghiệm hạnh phúc tối hậu. 


Bạn có biết số năng lượng tâm thần qua năm giác quan và trí 
tưởng tượng không? Quá nhiều năng lượng tâm thần đã phí 
phạm qua sáu nẻo trong tưởng tượng vô ích, cám dỗ và khủng 
hoảng. Đức Phật giới thiệu cho chúng ta một phương pháp đã 
được chứng nghiệm để khai thác năng lượng tâm thần rộng lớn 
và được gọi là "Thiển Định". Thiền định có nghĩa là khai thác 
năng lượng tâm thần bằng tập trung tư tưởng và từ đó chúng ta 
tiến đến việc huấn luyện và chế ngự tâm trí. Không thể chỉ đơn 
phương trau dồi tâm trí bằng chí thành cầu nguyện và sùng bái 
một thần linh nào đó hay thi triển nghi thức và các lễ nghi. 
Chúng ta không bao giờ có thể hy vọng đạt được kiến thức, trí 
tuệ, thanh tịnh hay giác ngộ qua cách thực hành các nghi thức 
và cầu nguyện. Đức Phật nói trong kinh Sati-Patthana (Niệm 
Xứ) là chỉ có thiển định là con đường duy nhất hay là phương 
pháp duy nhất mà chúng ta có thể đạt được thanh tịnh và giác 
ngộ. Chỗ này chúng ta không bao giờ nên lầm lẫn Phật Giáo và 
Thiển Định. Phật Giáo là việc thực hành tất cả Giáo Lý của Đức 
Phật trình bày qua những văn hóa phổ thông, trong lúc Thiền 
Định là phương pháp đặc biệt phát triển để quét sạch những 
nhơ bẩn trong đầu óc. Một khi một người giữ kỷ luật bằng Giới 
và kiểm giữ được xác thân, tâm trí sẵn sòng phát triển qua Thiền 
định. Đó là con đường duy nhất cho cuộc giải thoát cuối cùng 
của chúng ta từ cuộc sống hiện hữu này. Nơi đây Đức phật nói 
về việc tập trung việc huấn luyện tâm trí và thanh tịnh hóa hầu 
đạt đến cứu rỗi cuối cùng. Khi tâm trí chúng ta bị ô nhiễm, 
phương pháp này giúp chúng ta tự quét sạch các lo lắng, khổ 
đau và những phiền não tâm thần. Chúng ta có thể đi đây đó, 
để sùng bái các thần thánh, các nữ thần thánh với hy vọng thoát 
khỏi các lo âu và khó khăn. Nhưng ít nhất và cho đến khi nào 
bạn đã huấn luyện tâm trí, bạn tiến tới thấu hiểu được bản chất 
của sự hiện hữu, cũng như hiểu rõ chính bạn là ai, nếu không 
chẳng bao giờ bạn có thể thoát khỏi thực sự khổ đau và lo lắng. 


10 


Thiền định là con đường mà chúng ta có thể đạt được bốn quả 
vị thánh là Tu-Đà-Hoàn (Dự Lưu Quả), Tư-Đà-Hàm (Nhứt Lai 
Quả), A Na Hàm (Bất Lai Quả) và A-La-Hán. Những quả vị này 
dẫn chúng ta đến hạnh phúc Niết Bàn. Chỉ khi nào chúng ta 
thông hiểu Pháp do Đức Phật dạy và thấy đúng là chúng ta 
hành động dưới danh nghĩa Phật Giáo, chúng ta mới có thể 
phân biệt giữa những hành động không đem đến cho chúng ta 
chân hạnh phúc và những hành động mà chúng ta gọi là "khéo 
léo" chắc chắn giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau và ngu sỉ. 


TƯ CÁCH CON NGƯỜI 


Một điều quan trọng khác là phải nhớ việc hiểu rõ đặc tính 
của chúng ta. Chúng ta phải biết những loại tư cách huân tập 
tại các tiền kiếp đã ảnh hưởng đến việc hun đúc những thói 
quen của chúng ta trong đời sống hiện tại. Cho nên tại sao tất 
cả chúng ta có những cá tính và thái độ khác nhau. Cả đến 
những đứa con từ cùng một cha mẹ nhưng tâm tính, đặc tính, 
khuynh hướng và tư cách khác nhau. Việc trên được coi như 
những phát hiện thói quen tinh thần riêng biệt phát triển qua 
nhiều đợt của các đời sống khác nhau. Trong khi đứa trẻ thứ 
nhất có tư tưởng tạo tội, thì đứa thứ hai lại rất hiếu thảo và sùng 
đạo, đứa thứ ba lại rất thông minh, đứa thứ tư lại ngu đần, đứa 
thứ năm lại rất ngay thăng thực thà, đứa thứ sáu lại rất xảo 
quyệt, vân vân... Đó là do những thói quen tỉnh thần riêng biệt 
phát hiện. Trong tiểm thức, chúng ta lưu giữ những thói quen 
tâm thần qua đời sống này đến đời sống khác. Thức là một khả 
năng tâm thần rất sung mãn. Tất cả năm giác quan (sắc, thỉnh, 
hương, vị và xúc) mang những vật thể từ bên ngoài ảnh hưởng 
trí óc và tạo thành vật thể tỉnh thần. Ba khả năng tỉnh thần khác 
liên quan đến cảm xúc, ký ức, thói quen tâm thần thiện hay ác 
cũng tạo thức. Khi chúng ta chết, thức lia bỏ thân và nhập vào 
bốn yếu tố và năng lượng của vũ trụ để tạo một cuộc sống khác. 
Bốn yếu tố đó là: chất đặc (đất), chất lỏng (nước), lửa (nhiệt) và 


11 
gió (chuyển động). 


Trên đây cho thấy chúng sanh xuất hiện và tái xuất hiện nhiều 
lần như thế nào. Bây giờ, để bảo đảm chúng ta có thái độ tỉnh 
thần mong muốn trong tương lai chúng ta phải có một nỗ lực 
nghiêm chỉnh để mở mang thái độ tỉnh thần hiện tại, ngay tại 
đời sống này. Một khi tiến trình thanh lọc tâm thần khởi sự và 
chín mùi sẽ mang lại cho đời sống vị lai việc phát triển sau này. 
Cho nên việc huấn luyện tinh thần để đạt được thanh tịnh trong 
tâm trí là giai đoạn thứ hai cần thiết dẫn đến con đường thanh 
tịnh cuộc sống của một Phật Tử. Đó là ĐỊNH. 


ĐẶC TÍNH KHÁC BIỆT 


Phật Giáo làm cho chúng ta hiểu được được đặc tính riêng biệt 
của chúng ta. Do đó, nếu chúng ta hiểu được tâm trí của chúng 
ta và thừa nhận các nhược điểm thì chúng ta có thể dễ dàng 
huấn luyện tâm trí. Đó là con đường duy nhất để đạt được an 
lạc và hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta phân tách tâm trí 
chúng ta như thế nào để chúng ta có thể hiểu được nhơ bẩn nằm 
trong tâm trí của chúng ta và tại sao những nhiễu loạn phát 
sanh để ô nhiễm tâm trí. Đức Phật là một vị thầy rất thực tiễn 
còn tiếp tục chưa ngừng tại nơi đây. Ngài tiếp đến giai đoạn kế 
tiếp và chỉ cho chúng ta thấy làm như thế nào để thay đổi thái 
độ tâm thần. Nếu đầu óc chúng ta bị điều kiện hóa để trở nên 
người hay nóng giận, ích kỷ, tham lam, ganh ghét và độc ác Đức 
Phật dạy cho ta các phương pháp để huấn luyện các tâm trí như 
vậy. Ngài nói 'tâm trí là kẻ tiền phong trong tất cả các trạng thái 
tinh thần'. Bất cứ chúng ta làm việc gì, việc đó bắt đầu nơi trí óc 
của chúng ta. Việc trên đây nhắc nhỡ chúng ta nguyên tắc nổi 
tiếng phi trong lời tựa của Hiến Chương UNESCO (Cơ Quan 
Văn Hóa Liên Hiệp Quốc) nói về Nhân Quyền như sau: Khi 
chiến tranh khởi đi nơi đầu óc của con người, thì cũng chính nơi 
trí óc của con người việc bảo vệ hòa bình có thể kiến trúc được'. 


12 


Cho nên khi chúng ta ngưng các tư tưởng tội lỗi nổi lên trong 
đầu óc, thì chúng ta cũng có đủ khả năng chỉ làm điều thiện. Đó 
là con đường thực hành Phật Pháp. Nhưng nhiều người thường 
có khuynh hướng không lưu tâm đến tất cả những khía cạnh 
quan trọng của giáo lý Đức Phật mà thay vào lại tập trung nhiều 
đến mặt nghi thức, do đó coi nhẹ con đường thoát khỏi khổ đau. 
Trong Phật Giáo chúng ta không thể đạt được sự cứu rỗi đơn 
giản bằng cách làm vừa lòng hay tán dương các thần linh mà 
không huấn luyện tâm trí. 


Giai đoạn thứ ba là HUỆ có nghĩa là Trí Tuệ Tối Thượng. Trí 
tuệ đây không phải là học thuật hay kiến thức khoa học. Chúng 
ta có thể gồm thâu kiến thức rộng rãi qua sách ví bằng cách học 
hỏi nhưng kiến thức đó không mang lại trí tuệ. Trí tuệ không 
thể nẩy sinh trong tâm trí chừng nào còn vị kỷ, thù hận và ảo 
giác muốn ưu thế. Chỉ khi nào những chướng ngại tỉnh thần 
trên được hoàn toàn xóa bỏ và được thay thế với một trí óc phát 
triển lúc đó trí tuệ thực sự mới phát sanh. Trí tuệ như quang 
minh rạng rỡ. Khi quang minh chói sáng xuất hiện, bóng tối 
biến mất; cái này thay thế cái kia. Thỉnh thoảng, sức mạnh ma 
vương tiểm ẩn trong đầu óc chúng ta lóe ra trong tâm trí theo 
cường độ của cám dỗ và kích thích vào một lúc nào đó. Khi 
nóng giận bốc lên, chúng ta để lộ bé mặt xấu xa của chúng ta. 
Sức mạnh ma vương ẩn nấp trong tâm trí có thể nổi lên thay đổi 
và làm vấn đục thái độ tâm thần của chúng ta. Cả đến một 
người sống một thời gian dài trong đời sống tôn giáo cũng vẫn 
còn trạng thái tinh thần đó, nếu tâm trí không được huấn luyện 
đúng cách và những trạng thái bất tịnh chưa được hoàn toàn 
nhổ hết gốc rễ. 

Đó là cái mà Đức Phật dạy và đó là cái mà chúng ta phải thi 
hành để tiến đến con đường của đời sống một Phật Tử. Trước 
tiên chúng ta phải trau dồi nền đạo đức của chúng ta và sau đó 
rèn luyện tâm trí để chúng ta có thể khám phá phương cách tẩy 
sạch tâm thần bất tịnh. Sau khi tiêu diệt những nhơ bẩn tinh 


13 


thần, chúng ta có thể trau dồi sự hiểu biết chính xác. Cuối cùng 
chúng ta đạt được Trí Tuệ và giải thoát khỏi khổ đau về vật chất 
lẫn tỉnh thần - mục đích tối hậu mong ước của một người Phật 
Tử chân chính. 

TÔN GIÁO CÓ THỂ CHIA THÀNH HAI NHÓM 


Chúng ta có thể xếp những tôn giáo hiện hữu thành hai nhóm: 
Những tôn giáo hoàn toàn căn cứ theo niềm tin, và những tôn 
giáo căn cứ theo sự thanh tịnh của tinh thần hơn là niềm tin. 
Những người nhấn mạnh niềm tin hơn là thanh tịnh tin tưởng 
đạt được cứu rỗi tối hậu chỉ cần một niềm tin mãnh liệt là đủ. 
Với những người này thanh tịnh tâm thần không phải là một 
khía cạnh quan trọng. Cho nên họ nói rằng không ai có thể đạt 
được cứu rỗi bằng tôn trọng luân lý và giới luật mà không phát 
triển một niềm tin mạnh mẽ vào đấng thiêng liêng. Phật Giáo, 
mặt khác, lại dạy niềm tin không phải là một khía cạnh quan 
trọng nhất nhưng thanh tịnh của tâm thần mới là quan trọng 
nhất. Khi tâm trí thanh tịnh đi đôi với trí tuệ, chúng ta không 
bao giờ nắm giữ ý tưởng sai lầm là chân lý. Niềm tin không thôi 
không thể thanh tịnh hóa được tâm trí để loại bỏ các mạn nghi 
cũng như để giúp đỡ chúng ta hiểu được sự thật. Người ta có 
thể duy trì một niềm tin sai lầm chẳng phân tách hay cũng 
chẳng có lấy một ý thức lý luận nào vì họ sợ rằng làm như vậy 
họ có thể mất niềm tin và như vậy họ mất cơ duyên đạt được 
cứu rỗi. Lời khuyên của Đức Phật, mặt khác là trước khi chấp 
nhận bất cứ niềm tin nào là chân lý, chúng ta phải nghiên cứu, 
điều tra, thực hành và nhìn thấy kết quả cho chính mình lúc 
cuối cùng. Bằng cách hiểu được chân lý do chính mình, đương 
nhiên chúng ta đạt được lòng tin tưởng. Đó chẳng phải là niềm 
tin và tín ngưỡng mà là sự hiểu biết rõ ràng. Lời khuyên của 
Đức Phật là chẳng tin ngay hay bác bỏ ngay bất cứ điều gì lúc 
ban đầu. Vì chúng ta có trí óc của con người giúp cho chúng ta 
điểm tĩnh suy nghĩ, cho nên chúng chúng ta phải để tâm trí của 
chúng ta có cơ hội suy gẫm độc lập (không bị ảnh hưởng) và 


14 


hiểu những điều theo đúng viễn cảnh của nó. Chúng ta đừng 
nên nghỉ là chỉ vì chúng ta không thể hiểu nổi. Một số người 
lười biếng không chịu suy gẫm sâu xa vấn đề, không cố gắng 
tìm hiểu những điều đó thực sự như thế nào, tìm cách dễ dàng 
cho qua vấn đề bằng cách tự đầu hàng cái gì mà người khác nói 
vì họ không có lòng tự tin nơi chính họ. Một Phật Tử chân chính, 
mặt khác, tự trọng, hiểu biết tường tận cái mà mình chịu trách 
nhiệm cho chính bản thân, hành động và sự cứu rỗi của chính 
mình. Không ai có thể cứu chúng ta nhưng chính chúng ta tự 
cứu chúng ta, Đức Phật chỉ cho ta con đường chính xác'. 


BA PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN KHÁC 

(Bố Thí, Trì Giới oà Thiển Định) 

Cho đến nay chúng ta đã học từ những chương trước đây để 
dẫn đến thực hành con đường của người Phật Tử, chúng ta cần 
thiết phát triển Luân Lý Kỷ Luật (Giới), Tập Trung Tư Tưởng 
(Định) và Trí Tuệ (Huệ). Có ba phương pháp đơn giản hơn để 
thực hành Phật Pháp. Đó là: Bố Thí, Trì Giới và Thiền Định. Bố 
Thí (Dama) có nghĩa là đóng góp hay hy sinh cái gì đó để làm 
lợi ích cho người khác. Bố thí phải được thi hành không ẩn ý 
hay do động lực ích kỷ. Mục đích chính của bố thí là gì? Thái 
độ chân chính của người Phật Tử về bố thí là việc bố thí không 
hy vọng để được đền ơn, nhưng là để giảm bớt lòng ích kỷ. 
Chúng ta phạm nhiều lầm lỗi và làm phiển hà người khác vì 
lòng ích kỷ của chính chúng ta. Cho nên khi chúng ta góp phần 
cho lợi ích người khác chính là ngay bây giờ chúng ta giảm thiểu 
lòng ham muốn vị kỷ của chúng ta và thế vào tính xấu ấy chúng 
ta phát triển tình thương, hảo tâm và hiểu biết. Đó là cách thức 
khởi đầu con đường đời sống của người Phật Tử để mở mang 
tỉnh thần. 


Bậc thứ hai là Giới (Sa). Như chúng ta đã biết Giới có nghĩa 
là phát triển hạnh kiểm mà chúng ta đã nói trên đây. Tuy nhiên 


15 


có năm giới quan trọng cho người cư sĩ phải gìn giữ. Người cư 
sĩ cấm không được giết, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng các 
chất rượu hay ma túy. Khi chúng ta giữ những nguyên tắc cao 
quí đó, chúng ta không chỉ trau dồi đường lối tôn giáo trong 
cuộc đời mà cũng giúp ích nhiều cho người khác, để người khác 
sống an lạc. Sống một cuộc đời thanh tịnh theo đúng bát chánh 
đạo cao quí, chúng ta trở nên cao thượng và cuộc sống trí thành 
nhiều ý nghĩa. Những ai tỉnh thần tiến bộ không màng đến của 
cải vật chất và quyền thế trần tục, từ bỏ thế tục và giữ thêm 
nhiều giới nữa, sẽ đạt được an lạc và hạnh phúc nhiều hơn nữa. 


Nhiều người tuân theo những lời răn trong tôn giáo hay 
những luật lệ với một niềm tin kiên quyết là nếu họ vi phạm bất 
cứ điều răn nào ấy, đấng thiêng liêng sẽ phạt họ. Cho nên việc 
sợ đấng thiêng liêng hay sợ bị trừng phạt hành động như ngăn 
cản và là lý do chính làm cho họ phải tuân theo luật lệ tôn giáo. 
Do vậy họ làm "tốt" không phải vì bản chất của họ tốt, hành 
động từ một tâm trí thanh tịnh, mà vì lẽ họ muốn diệt tư tưởng 
tội lỗi khỏi sợ bị trừng phạt. 


Tư tưởng tội lỗi bị diệt chẳng hiểu nguyên nhân; không hoàn 
toàn bị nhổ hết gốc rễ vẫn nằm trong đầu óc. Cho nên các tư 
tưởng này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nếu như tâm trí 
không được gìn giữ canh chừng. Nếu một người nào đó nói là 
không thích giết chỉ vì sợ đấng thiêng liêng trừng phạt, cho thấy 
người đó không được trau dồi để giảm thiểu độc ác, sân hận và 
do đó không phát triển lòng thương xót người khác, những đức 
tính của con người không hiện hữu mà là sự sợ hãi triển miên 
sự trừng phạt của đấng thiêng liêng. Người đó sợ hãi cho an 
ninh của chính mình do động lúc của vị kỷ. Khi người Phật Tử 
giữ giới "không giết hại", họ không bận tâm đến một hình phạt 
nào nhưng họ quan tâm đến cái nguy hiểm của độc ác và khổ 
đau tạo ra cho người khác. Bởi quan tâm đến cái nguy hiểm của 
hành động giết hại, người Phật Tử, vi lẽ ấy, gìn gió không giết 
hại. Họ còn có dịp để cho trí óc được trau dồi đức hạnh như hảo 


16 


tâm, từ bi, cảm tình và hiểu biết. Họ cũng giữ tất cả những 
nguyên tắc của người Phật Tử khác trong đường lối như vậy. 
Về hành động giết hại Đức Phật nói: "Nếu bạn không hiểu rằng 
giết hại người khác thì xấu xa, bạn hãy nghĩ như thế này: Khi 
một người nào đó đến và cố gắng giết bạn, bạn nghi như thế 
nào và cảm thấy như thế nào lúc đó. Làm thế nào để thoát được, 
thể xác và tinh thần đau đớn như thế nào hay nỗi thống khổ mà 
bạn phải chịu đựng ra sao?" Chừng đó quá đủ để bạn bạn hiểu 
hành động giết hại là xấu xa. Nếu bạn không hiểu tại sao trộm 
cắp là xấu hãy nghi đến bạn cảm nghỉ như thế nào khi có người 
đến lấy của cải của bạn? Quan niệm đó được tóm tắt trong kinh 
Pháp Cú như sau: 


AI cũng run sợ trước sâu gộc 

Ai cũng sợ chết 

Nhận thúc như uậu (Su lòng ta ra lòng người) 
Ta chẳng niên uũ phụ 

Và cũng chẳng sâu nên siết chóc. 

Đó là hướng đi thực hành cho đời sống hàng ngày và không 
nên coi như một lý thuyết hay cả đến là một lời răn từ một chức 
quyền hay một nhân vật tối thượng vừa là người hành pháp vừa 
là người ban thưởng. Bằng cách sử dụng kiến thức nhân loại, 
chúng ta nên hiểu những quả xấu từ những hành động tội lỗi. 
Một số người có thể nói rằng họ bị cấm không thi hành một số 
điều chỉ vì tôn giáo nói như vậy. Nhưng đó không phải là 
đường lối cho một người chín chắn biết theo cái gì phải làm và 
cái gì không nên làm. Khi chúng ta giữ tất cả những giới luật, 
chúng ta không nên nghỉ rằng chúng ta giữ giới vì lợi ích của 
riêng chúng ta. Khi bạn ngưng giết hại và phiền hà người khác, 
những người này được sống yên ổn vi lẽ bạn không tạo niềm sợ 
hãi trong tâm trí họ. Bạn đã đóng góp đẹp đẽ đến nhường nào 
cho người khác. Khi bạn không trộm cắp, không nói dối và lừa 
đảo người khác, những người này có thể sống an toàn, hạnh 
phúc và an lạc hơn. Nếu mọi người trong nước gắng sức áp 


17 


dụng các nguyên tắc cao quí về hạnh kiểm này, chúng ta sẽ 
hạnh phúc đến nhường nào! 


TẠI SAO TÔN GIÁO LẠI CẦN THIẾT? 


Con người theo thiên nhiên đôi khi không tin tưởng được nên 
đã vi phạm các nguyên tắc. Cho nên tại sao tôn giáo lại cần thiết 
để dạy dỗ con người? Trong quá khứ chúng ta sợ hãi những 
hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, dã thú, ma và quỷ. Sau 
này chúng ta hiểu được những niềm tin quá khứ vào ma quỷ là 
vô căn cứ và chỉ do tưởng tượng mà thôi. Ngày nay chúng ta có 
thể không cần để ý đến nữa. Cái mà chúng ta cần sợ hãi là cái 
nhẫn tâm của con người đang gắng sức phá hoại hòa bình và 
hạnh phúc của chúng ta. Thật là khó khăn để cải tạo con người 
thành những người tin cậy. Trong một chiều hướng nào đó con 
vật có thể coi như được đáng khâm phục hơn con người. Mặc 
dù con vật không tôn giáo, chúng theo thiên nhiên. Chúng chỉ 
được hướng dẫn theo bản năng tự nhiên để sống còn và không 
bao giờ tấn công (vật hay người) khác ngoại trừ trường hợp tự 
bảo vệ hay vì miếng ăn. Chúng không gian đối. 


Trí óc của con người phải có một tôn giáo để suy gẫm và hiểu 
biết. Con người cần phải có trình độ luân lý để giảm bớt vị kỷ 
và gian dối. Con người có thể quay lại và uốn quanh trí óc của 
mình đến kết thực riêng của mình và cho lợi lạc cho cá nhân 
mình. Để làm cho thẳng cái tính quanh co của trí óc con người, 
tôn giáo rất cần thiết. Albert Einstein có lần nói: "Năng lực 
nguyên tử đã làm rung động và thay đổi tất cả thế giới; nhưng 
dù năng lực nguyên tử mạnh như vậy cũng không thay đổi 
được bản tính tự nhiên của con người". Vẫn còn quanh co lừa 
đảo, không tin cậy được, và nguy hiểm như hồi xưa từ thuở ban 
đầu. Nhưng tôn giáo có thể thay đổi trí óc ấy vào mục đích tốt 
đẹp hơn nếu người ta giữ vùng các nguyên tắc tôn giáo. 


Nơi đây chúng ta phải định nghĩa tôn giáo là gì. Với người 


18 


Phật Tử, "tôn giáo" có nghĩa điều gì khác hơn điều được chấp 
nhận thông thường trên thế giới.Phật Giáo là một tôn giáo vạch 
ra chúng sanh là một người nhiệt tình hành động hòa hợp với 
Giáo Lý của Đức Phật để đi đến tối hậu tự cứu rỗi lấy mình bằng 
cách làm việc thiện và thanh tịnh tâm trí. Giáo Lý của Đức Phật 
không để sự tin tưởng nào vào cầu nguyện, van xin và nghỉ lễ. 
Cho nên Đức Phật nhắc đi nhắc lại lời khuyên của Ngài về 
nghiên cứu bản chất của trí óc. Như vậy chúng ta có thể hiểu 
nhược điểm của chúng ta nằm chỗ nào để chúng ta có thể tìm 
được giải đáp thích nghi thoát khỏi các yếu điểm và tự cứu lấy 
mình. Phật Giáo dạy chúng ta lòng Tự Tin. 


THIỀN ĐỊNH 


Bậc cuối cùng là Bhauana hay Thiền Định để mở mang tâm trí. 
Không có thiển định chúng ta không hoàn thành được mục tiêu 
hay mục đích của đời chúng ta. Mục đích của đời chúng ta là 
nhìn thấy sự chấm dứt khổ đau của chúng ta. Rồi, cái gì là Thiển 
Định? Khi chúng ta phát triển tâm trí bằng cách nhổ tận gốc rễ 
những bất tịnh của tâm thần, chúng ta đạt được thanh tịnh. 
Chúng ta phấn đấu tận tình cố gắng để tiến tới tột đỉnh của 
hoàn mỹ. Con đường duy nhất để hoàn thành mục tiêu cuối 
cùng cho chúng ta là thực hành thiển định do Đức Phật dạy. 
Mặc dù chúng ta đã hoàn tất được một vài tiến bộ trong xã hội 
hiện đại và có thay đổi từ phấn đấu để sống còn thành một vài 
biện pháp về lạc thú vật chất và tiện nghi; tuy nhiên việc trên 
không đúng hẳn về việc mở mang tâm trí của con người. Người 
ta đã dùng sự hiểu biết rộng rãi về thế giới vật lý chỉ để tạo thêm 
nhiều cám dỗ và kích thích, người ta coi những sự "khám phá" 
đó là phát triển. Người ta tổ chức nhiều hoạt động để phục vô 
cho như cầu vật chất và quảng cáo các việc này để tạo cám dỗ. 


Trong quá khứ, người ta không cần đến thương mại thô bỉ để 
tạo ảnh hưởng tỉnh thần và gây ham muốn. Hiện nay, qua trung 


19 


gian của truyền hình, chiếu bóng, vó điệu khêu gợi, tạp chí 
khiêu dâm, và nhiều loại giải trí khác như vậy, kích thích được 
tạo nên. Dục vọng của con người tăng lên đến múc độ mà 
những thực hành vô luân trở nên lan tràn. Những loại trên đây 
không chút nào làm tâm thần bình thản và an lạc. Nhưng cũng 
không có nghĩa là chúng ta phải kết án mọi điều làm vừa lòng 
các giác quan. Chúng ta không thể chối bỏ nghệ thuật và văn 
hóa cũng làm vừa lòng các giác quan. Nghệ thuật và văn hóa 
làm như vậy để nâng cao tỉnh thần con người và khuyến khích 
phê phán và phối hợp hài hòa. Mục đích của các hoạt động văn 
hóa như vũ điệu bình dân, ca hát, sân khấu và nhiều loại nghệ 
thuật khác là để làm cho con người nhận thức được có sự hiện 
hữu của các loại này. 


Những hoạt động này giúp tâm thần thoải mái và bình thản 
không gây nên những dục vọng cố hữu. Con người được chấp 
nhận có những xúc cảm nhưng những hoạt động này phải là để 
phục vô bằng cách cung cấp loại giải trí thích hợp và lành mạnh 
không làm cho bản chất man rợ tiềm ẩn trong đầu óc con người 
trỗi lên. Thật ra nếu không có gì trong đầu óc, tâm trí có thể trở 
nên hung bạo và tàn nhẫn. Câu châm ngôn 'Một đầu óc bệnh 
hoạn là xưởng làm việc của ma quỷ' đương nhiên thật đúng. 
Cho nên việc thực hành văn hóa nghiêm chỉnh nên được khai 
thị để trấn tỉnh tâm trí và đem đến một sự hiểu thấu bản chất 
cuộc sống của chúng ta. Thật là đáng tiếc nhận thấy xã hội tiêu 
thụ hiện đại đã ô nhiễm hoạt động văn hóa và lạm dụng cái đẹp 
huy hoàng của sự thực hành văn hóa cổ xưa như thế nào. 


HẬU QUÁ CỦA HÌNH THỨC GIẢI TRÍ HIỆN ĐẠI 


Có bao nhiều loại thực hành vô luân trong cái gọi là giải trí 
hiện đại? Khi bạn vào một nơi trình diễn những loại giải trí như 
vậy, bạn có thể nhận thấy cho chính bạn những người tổ chức 
cố gắng muốn ảnh hưởng tinh thần bạn như thế nào. Mục đích 


20 


chính của họ, đương nhiên, là để dễ kiếm tiền. Họ chẳng cần lo 
lắng đến những hậu quả phản ứng ngược có hại, những màn 
trình diễn ấy phải có giá trị nhân bản, tôn giáo và văn hóa. Cho 
nên tại sao một số người nói là thật khó khăn để thực hành Phật 
pháp giữa xã hội hiện đại vì lẽ Phật Giáo không tha thứ và cũng 
không khuyến khích loại giải trí nào cả. 

Như đã vạch rõ trên đây, việc này không có gì là đúng cả. Phật 
Giáo khuyến khích văn hóa và nghệ thuật, và can ngăn bất cứ 
hoạt động nào làm mất phẩm giá của con người. Trong khoảng 
cách xa xưa, khi chúng ta sống như người tiền cổ, chúng ta có 
rất ít khó khăn. Những khó khăn đó chỉ là tìm thực phẩm, nơi 
ẩn trú và sự sống còn cho cộng đồng. Ngay cả đến quần áo ở 
thời cổ chỉ là để che thân, không phải là tô điểm xác thân. Ngày 
nay chúng ta quan niệm những người cổ xưa như không may 
mắn và không văn minh khi chúng ta so sánh với lối sống của 
chúng ta hiện đại. Nhưng trong xã hội hiện đại, tại sao lại có cả 
triệu triệu vấn để? Hầu hết tất cả những vấn đề này đúng ra do 
chính chúng ta tạo nên. Vì lẽ những vấn đề do chính chúng ta 
tạo nên, chúng ta không có an lạc, không ngủ được, không ăn 
ngon và gặp những khó khăn chế ngự đời sống của chúng ta 
giữa những sự xáo trộn toàn bé tại khắp nơi. Đó là bản chất của 
xã hội hiện đại, nhưng ở thời cổ xưa con người có một cuộc sống 
thanh bình. Họ có thì giờ nghỉ ngơi và đủ thì giờ để ăn uống. 
Không có thi đua. 

Có thể lý luận đơn giản mà nói rằng người cổ xưa có hạnh 
phúc trong khi chúng ta thì không hạnh phúc. Nhưng cái điểm 
chúng ta đang làm là cái văn minh hiện đại không cần thiết mà 
phức tạp tạo những vấn đề không cần thiết phải có chút nào cả 
nếu chúng ta chỉ học hỏi làm giảm thiểu những ham muốn của 
chúng ta và sống như tổ tiên của chúng ta với ít như cầu căn 
bản mà thôi. Những vi nhân như (Thánh) Gandhi và Albert 
Schweitzer đã chứng minh cả đến trong thời hiện đại, người 
hạnh phúc nhất là những người ít như cầu nhất. Theo Đức Phật 


21 


của cải nhiều nhất của một người là mãn nguyện. Mặc dù người 
cổ xưa phải đi ra ngoài săn thú để có thực phẩm, người đó rất 
mãn nguyện và thoả mãn với lối sống của mình theo như tư 
tưởng cổ xưa. Ngày nay chúng ta xây những tòa nhà cao lớn để 
sống tiện nghỉ nhưng không có an ninh. Bao nhiêu cổng sắt và 
cửa tại các tòa nhà này để bảo đảm an ninh với hệ thống điện 
tử báo động? Tại sao chúng ta phải cần có những máy móc thêm 
như vậy? Đó có phải là phát triển văn minh hiện đại không? 
Những người sống trong những nhà cao kỳ đó triển miên sợ hãi 
vì không có an ninh. Trong quá khứ, dù dưới gốc cây hay trong 
hang đá hay bất cứ chỗ nào người ta vẫn ngủ an lành không sợ 
hãi và lo lắng. Chắc chắn họ cũng có các khó khăn chứ - tất cả 
đời sống của con người đều có khó khăn nhưng con người hiện 
đại đã làm tăng và phức tạp thêm những khó khăn ấy gấp lên 
cả ngàn lần, tất cả đều không cần thiết và chính do mình tự tạo. 


ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG THEO KINH NGHIỆM 
CỦA CHÍNH NGÀI 


Đức Phật trình bày con đường chính đáng của đời sống cho 
chúng ta theo sau khi Đức Phật đã tự thực chúng những điểm 
yếu, điểm mạnh về tinh thần của con người. Trong đời sống, 
lúc thiếu thời là một thanh niên trẻ Ngài chứng nghiệm niềm 
vui trần tục giống như mọi người. Ngài là một hoàng tử, một 
người chồng, một người cha và là con của vị trị vì vương quốc. 
Ngài có một người vợ đẹp và một con ngoan. Ngài thương vợ 
con nhưng Ngài nhiều lòng từ bi hơn với cái khổ đau của nhân 
loại. Lòng hảo tâm của Ngài không chỉ hạn hẹp trong gia đình 
nhưng trải rộng đến cả mỗi chúng sanh. Ngài đủ can đảm thoát 
khỏi luyến ái cảm xúc với gia đình để khám phá giải pháp về 
cái khổ đau của con người. Ngài đã từ bỏ cuộc sống trần tục và 
đạt được giác ngộ. Sau khi đạt được trí tuệ tối thượng, Ngài trở 
về nhà và bày tỏ cho mọi người biết cái gì Ngài đã thực hiện 
được. Ngài nói cho mọi người biết nếu họ muốn chia sẻ niềm 


22 


tin tưởng, giải thoát và cứu rỗi ấy, Ngài sẽ dạy cho các phương 
pháp. Ngài cũng khuyên mọi người không nên tin tưởng vào 
những gì Ngài thuyết giảng chỉ vì Ngài là một vĩ nhân. Ngài 
nói xa hơn nữa, những người chỉ đơn giản lễ bái và cầu nguyện 
Ngài không thôi, không thể đạt được sự cứu rỗi. 


LÀM SAO THEO ĐỨC PHẬT? 


Đức Phật khuyên nhân loại theo giáo lý của Ngài và thực hành 
cần mẫn những gì Ngài thuyết giảng để đạt được cứu rỗi. Trên 
thực tế, chúng ta không thể tự gọi chúng ta là những đệ tử của 
Đức Phật nếu chúng ta theo Ngài mù quáng, xem Ngài như một 
giáo chủ quyền uy. Cái mà Đức Phật mong muốn nơi chúng ta 
là sống đúng với Pháp. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói với 
mọi người là ta theo Đức Phật. Đức Phật có lần nói: "Có thể có 
nhiều đệ tử ở với ta, theo ta, nắm tay ta, níu áo ta nghỉ rằng làm 
như thế là gần gủi ta. Mặt khác có thể có nhiều đệ tử khác rất xa 
ta và chưa bao giờ thấy ta, nhưng tâm trí thanh tịnh, dù ở xa ta 
nhưng những người này vẫn gần ta. Những người gần ta nhưng 
đầu óc ô nhiễm, thực ra chẳng gần ta chút nào cả". Trên đây là 
thái độ của Đức Phật. 


Có một thầy tu lúc nào cũng chiêm ngưỡng vẻ thanh thoát của 
Đức Phật. Một hôm, Đức Phật hỏi vị thầy tu này là thầy nhìn 
cái gì vậy. Vị thầy tu trả lời là thầy cảm thấy hạnh phúc bao la 
mỗi khi ngắm làn da và những nét đẹp của Đức Phật. Đức Phật 
liền hỏi: "Thầy hy vọng đạt được gì khi ngắm nghía cái xác thân 
vật chất bẩn thỉu này? Đức Phật không phải là một xác thân vật 
chất. Ai hiểu được Pháp của ta nhìn thấy Đức Phật. Chỉ có thể 
nhìn thấy Đức Phật qua Pháp". Nhiều người ngồi trước hình 
ảnh của Đức Phật và cầu nguyện, nghi rằng dù sao Đức Phật 
cũng "sống" trong bức tượng. Nhưng hình ảnh mà các bạn 
thường nhìn thấy chỉ là ý nghĩa mỹ thuật bề ngoài các đức tính 
vi đại của một bậc thánh. Con người rất sùng đạo, làm một biểu 


23 


tượng hữu hình để tôn sùng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với vị Giáo 
Chủ vĩ đại. Việc này đưa đến phát triển Mỹ Thuật đem quan 
niệm và giáo lý của Đức Phật về Định Luật Vũ Trụ từ lãnh vực 
trừu tượng sang hình thể vật chất kết quả trong khi chiêm 
ngưỡng hình ảnh Ngài. Nhìn hình ảnh Đức Phật chúng ta chỉ 
có thể tưởng tượng Chính Đức Phật giống như vậy. Đức Phật 
tượng trưng cho Trí Tuệ, Tuyệt Hảo, Thánh Tính, Từ Bi và 
Thanh Thoát. Hình ảnh của Đức Phật đầu tiên chỉ là một biểu 
tượng, một vật gì thế vào chỗ với thanh thoát giống như sự có 
mặt của một bậc thánh với tỉnh thần làm chói sáng căn nhà. 
Chắc chắn sự có mặt hình ảnh thanh thoát của Đức Phật làm 
tâm trí chúng ta bình thản. Nhưng Đức Phật mà bạn "nhìn" thấy 
qua kiến thức của Pháp mới thật đúng là Hình Bóng thực sự của 
Đức Phật. Khi bạn nghi đến Ngài thuyết giảng như thế nào, 
Ngài thuyết giảng cái gì, Ngài biểu lộ khoan dung, phẩm giá, 
lịch sự, từ bi và hảo tâm như thế nào đối với mọi chúng sanh; 
và bạn cũng nghĩ đến bản chất sự giác ngộ của Ngài hay trí tuệ 
tối thượng của Ngài, rồi bạn mới có thể nhìn thấy Đức Phật là 
một hiện thân của những đức hạnh và trị tuệ vi đại như thế. 
Cho nên không có kiến thức và thực hành Phật Pháp, bạn không 
thể thực sự "nhìn" thấy Đức Phật. 


MỞ MANG TỪNG BƯỚC LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI 
PHẬT TỬ 
(Truyển thống, oăn hóa, thành tâm, trí thức oà tỉnh thần) 


Có năm phương pháp để thực hành Phật Pháp. Những 
phương pháp đã được giới thiệu và thực hành bởi dân chúng 
trên nhiều phần đất khác nhau trên thế giới theo đường lối 
sống, như cầu và giáo dục của riêng họ. Dân chúng này có thể 
sắp xếp thành năm nhóm nói trên. 


244 


1. TRUYỂN THỐNG 


Khía cạnh truyền thống trong tôn giáo được dẫn nhập bởi tổ 
tiên của chúng ta theo niềm tin. Vì ngu si, những niềm tin này 
căn cứ trên sợ hãi, ảo tưởng và nghi ngờ; và quả thực, được thi 
hành để tự bảo vệ và hạnh phúc vật chất. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên chối bỏ tất cả những phong tục và tập quán chỉ đơn 
thuần căn cứ trên những niềm tin dị đoan. Nhiều phong tục và 
tập quán vẫn có ý nghĩa. Những tập tục này giúp những thành 
viên trong cộng đồng xua đuổi sợ hãi và bất an, đồng thời thi 
triển các hoạt động trong đường lối có tổ chức để duy trì nhân 
loại. Từ thời xa xưa một vài thực hành đã hội nhập với việc thực 
hành đạo lý. Những ai không quen thuộc với giáo lý chính xác 
của Đức Phật, có thể có một ý niệm nhầm lẫn là những thực 
hành truyền thống đúng là đường lối sống của người Phật Tử. 
Truyền thống và tập quán khác nhau từ xứ này đến xứ khác và 
từ thời điểm này đến thời điểm khác giữa những nhóm thiểu số 
khác nhau. Cho nên chúng ta không nên nghỉ rằng truyền thống 
riêng của chúng ta cao nhiều hơn của người khác. Chúng ta phải 
hiểu là Phật Giáo không phải là một phép tính hay một quan 
niệm tôn giáo được làm sẵn với các giáo điều truyền xuống của 
các giới chức tôn giáo. Đường lối sống tiến hóa theo thời điểm 
và hoàn cảnh thịnh hành. Nhưng Chánh Pháp hay chân lý dạy 
bởi Đức Phật chẳng bao giờ thay đổi. Chúng ta cũng phải học 
hỏi để phân biệt giữa Chân Lý Tuyệt đối dạy bởi Đức Phật và 
Chân Lý Tương Đối thay đổi theo hoàn cảnh. 


Thái độ của Đức Phật với truyền thống và tập quán là ta không 
bao giờ chấp nhận hay loại bỏ ngay mà không suy gẫm và 
nghiên cứu các điều đó. Lời khuyên của Ngài là không nên theo 
các truyền thống và tập quán khi thấy những điều này vô ích, 
có hại cho chúng sanh dù những điều này là điều cổ truyền. 
Mặt khác, những điều này vẫn có ý nghĩa đem lợi lạc cho tất cả, 
bằng mọi cách chúng ta nên theo. Một số truyền thống rất cần 
thiết để phát sinh cảm hứng và lòng mộ đạo cho những ai triển 


25 


thi nghi lễ tôn giáo trong cộng đồng. Không có việc thực hiện 
một số truyền thống, tôn giáo chính nó sẽ bị cô lập và lòng sùng 
đạo sẽ bị yếu đi. Một số người vẫn giữ thực hành truyền thống 
tôn giáo và gìn giữ như một "gia tài” cho cảm hứng và việc tập 
hợp (dân chúng) quanh tôn giáo của họ. 


2. VĂN HÓA 


Văn Hóa và Tôn Giáo khăng khít với nhau trong bất cứ xã hội 
nào. Văn hóa là một phần và là một bộ phận của đời sống con 
người. Nhân phẩm, kỹ xảo, thông minh và vẻ đẹp thẩm mỹ có 
thể nhìn thấy qua các thực hành văn hóa. Văn hóa là sự diễn đạt 
những truyền thống tao nhã và mỹ miều thích ứng vừa để gây 
ảnh hưởng và cùng vừa để khuyến khích nền mỹ thuật cao đẹp 
như một phương tiện giải trí. Thực hành văn hóa gây cảm hứng 
cho tâm trí con người. Đam mê của con người có thể được trấn 
tĩnh, hài lòng và cao thượng qua việc thực hành văn hóa. Vĩnh 
quang của Á Châu tùy thuộc một phần lớn vào nền văn hóa và 
trong phương diện đó, văn hóa Phật Giáo đóng một vai trò nổi 
bật. Văn hóa cũng có thể bảo vệ và phát triển tôn giáo. Khi 
chúng ta giới thiệu tôn giáo qua các các thực hành văn hóa, 
những hoạt động tôn giáo ngày này qua ngày khác sẽ hấp dẫn 
hơn và chúng ta ảnh hưởng người khác theo những hoạt động 
này vì tôn giáo sống động. Chúng ta có thể nói những việc thực 
hành văn hóa bản chất là tôn giáo và là bực thềm đá để tiến tới 
hiểu biết đường lối tôn giáo của đời sống. Những người với đầu 
óc phi tôn giáo lúc đầu, có thể cuối cùng tham gia và nhận thức 
được các hoạt động tôn giáo. Tham dự các hoạt động như vậy, 
người ta sẽ dần dần có dịp để tăng trưởng kiến thức riêng của 
họ về tôn giáo và hiểu biết. Nếu không, họ có khuynh hướng 
tránh xa tất cả tôn giáo. Khi dân chúng được giáo dục tốt, tăng 
trưởng (kiến thức) hiểu biết và nhân phẩm cao thượng, thì 
không cần thiết lắm đối với họ để tham gia các hoạt động truyền 
thống hay văn hóa để trí thành tín ngưỡng tôn giáo. 


26 


Tôn giáo có thể đóng góp một phần lớn trong việc phát triển 
văn hóa. Có lẽ đúng nói rằng tại các nước Á Châu, việc thực 
hành tôn giáo rõ ràng liên kết với các hoạt động văn hóa. Vũ 
điệu, các bài ca, mỹ thuật và các vở kịch phần lớn đều rút từ 
cảm hứng của những đề tài tôn giáo. Không có văn hóa, hoạt 
động tôn giáo có thể trở nên khô khan và không được chú ý đến. 
Đồng thời khi chúng ta thực hành Phật Giáo mà không phiền 
hà đến truyền thống của người khác hay những tín đồ của đạo 
khác, hình thái độ lượng và sống chung hòa bình cùng với cách 
cư xử đáng kính và thái độ lịch sự của chúng ta cùng được coi 
như một khía cạnh của văn hóa. 


3. THÀNH TÂM 


Khía cạnh thành tâm rất quan trọng trong một tôn giáo. Bất 
cứ cái gì chúng ta tin tưởng vào hay thực hành mà không thành 
tâm, lòng tin tưởng chỉ được coi như lý thuyết suông không 
thực tế. Vì thành tâm liên quan đến sự xúc cảm của con người, 
kiến thức tôn giáo chính xác rất cần thiết. Nếu không, thành tâm 
chỉ căn cứ vào niềm tin không thôi có thể trở nên một niềm tin 
mù quáng. Hoạt động thành tâm trong tôn giáo đương nhiên 
trấn tĩnh tâm trí và gây cảm hứng. Khi tâm trí được truyền cảm 
như vậy, sợ hãi, áp lực làm căng thắng, nóng giận và những xáo 
trộn tinh thần khác sẽ bị khuất phục hay bị trừ tiệt nữa. Rồi sự 
thành tâm như vậy có thể được sung mãn thêm nâng cao niềm 
tin của chúng ta; giúp chúng ta thi hành con đường tôn giáo của 
đời sống với lòng tin tưởng. Hoạt động thành tâm thuộc về loại 
Giới mà chúng ta thảo luận ở phần trên. Việc thực hành đúng 
Giới dẫn đến thanh tịnh hóa tâm thần và trí tuệ là những giai 
đoạn cao trong việc mở mang tỉnh thần. Niềm tin và thành tâm 
không thôi mà không có sự hiểu biết có thể dẫn đến một tôn 
giáo quá khích. 

Tôn kính Đức Phật, dâng hoa, tụng kinh, kể chuyện đạo lý, 


27 


nghỉ lễ, trình diễn đạo giáo, ca hát những bài sùng bái, và thực 
hành những việc tương tự, gây cảm hứng và trấn tĩnh tâm thần. 
Những người thành tâm có thể phát triển lòng tin tưởng của 
mình qua việc thực hành như vậy. Thành tâm sâu xa nuôi 
dưỡng lòng nhẫn nại để có thể chịu đựng bất cứ loại đau buồn 
nào. Thành tâm củng cố tinh thân để đối phó với những khó 
khăn. 


4. TRÍ THỨC 


Khía cạnh trí thức cũng là một phương pháp khác để hiểu và 
thực hành tôn giáo. Đã đi qua các thức hành về truyền thống, 
văn hóa và thành tâm, nhiều người "tốt nghiệp" về khía cạnh trí 
thức. Trên đây có nghĩa là qua việc nghiên cứu nhiệt tình và 
thực hành cần mẫn, họ có thể đạt nhiều kiến thức hơn và hiểu 
biết hơn để làm sáng tỏ những điều nghi ngờ về ý nghĩa của 
niềm tin tôn giáo và các việc thực hành, ý nghĩa chính xác và 
mục đích của đời sống, bản chất của điều kiện trần thế và những 
bất toại nguyện, cũng như những hiện tượng và bản chất vũ trụ 
của vô thường. Qua nghiên cứu, quan sát và tập trung, họ có 
thể đạt được một cái nhìn rõ ràng về sự thật, một sự hiểu biết 
hiện tượng vũ trụ và lòng tin tưởng nơi tôn giáo. Lòng tin tưởng 
mà họ đạt được qua hiểu biết không bao giờ lung lay. Nhưng 
có nhiều người không chịu nhọc công để đạt được sự thấu hiểu 
rõ ràng giáo lý của Đức Phật. Trước nhất chúng ta phải học đã. 
Sau khi học, chúng ta phải thực hành cái gì chúng ta đã học, và 
cuối cùng, chỉ sau khi thực hành chúng ta mới chứng nghiệm 
được những kết quả lợi lạc. Bất cứ ai cũng có thể thực hành 
phương pháp đó mà không cần phải tùy thuộc vào lý thuyết, 
triết lý và niềm tin truyền thống. Chúng ta cũng không phải tùy 
thuộc vào sự sùng bái cá nhân - nói một cách khác tùy thuộc 
vào người khác để được sự cứu rỗi của chúng ta. Một số người 
đạt được kiến thức tốt về Pháp. 


28 


Quả thực, nếu họ không theo những nguyên tắc đạo lý để trau 
đổi hạnh kiểm, họ cũng chỉ như là cái muống không biết mùi vị 
của canh. Kiến thức trong sách không thôi, không đóng góp gì 
cho việc cải thiện đời sống của họ. Tỉnh thần không thanh tịnh, 
kiến thức không thôi, có thể cuối cùng trí thành chủ nghĩa hoài 
nghi. 


5. TĨNH THÂN 


Phương pháp cuối cùng là khía cạnh tinh thần và đó là để đạt 
được thanh tịnh, trí tuệ, và hạnh phúc trường cửu. Tóm lại, bất 
cứ kiến thức đạo lý nào chúng ta đạt được, bất cứ cái gì chúng 
ta thực hành dưới danh nghĩa tôn giáo, chúng ta không bao giờ 
có thể đạt được đến mức hoàn hảo hay giải thoát mà không có 
sự thanh tịnh của tâm. Thật đúng không nhổ tận gốc rễ các nhơ 
bẩn tinh thần, dù chúng ta vẫn có thể làm nhiều hành động tốt 
nhưng những hành động này cũng vẫn chưa đủ. 


Chúng ta cũng phải cố gắng có luân lý tốt, nếu không, vị kỷ, 
tham lam, ganh ghét, nóng giận và ích kỷ vẫn xáo trộn tâm thần 
chúng ta. Vì tâm trí không được huấn luyện là một dụng cụ rất 
tế nhị và lúc nào cũng ở trong trạng thái dễ bị tấn công, mỗi 
cám dỗ hay bực tức rất dễ dàng ảnh hưởng tâm thần gây nên 
các hành động tội lỗi. Mở mang tỉnh thần chỉ đạt được qua việc 
huấn luyện tỉnh thần chính xác. Cho nên tại sao thiền định là 
phương pháp duy nhất đã được chứng minh cho sự thanh tịnh 
của tâm thần. 


Mục đích chính việc thực hành Phật Giáo là: 

- đạt được an lạc và hạnh phúc trong phạm vi đời sống 

- có một đời sống mãn nguyện và may mắn trong kiếp sau và 
cuối cùng 


- hoàn thành mục tiêu chủ yếu của đời sống: sung sướng đời 


so 
đời hay hạnh phúc tối thượng. 

Vài phương pháp đã được ghi đại cương nơi đây để nói với 
bạn làm thế nào thực hành Phật Pháp. Cho nên, nếu quả bạn 
muốn thấy kết quả tốt và hiểu Đức Phật dạy gì, hãy cố gắng 
nghiên cứu và theo giáo lý căn bản dạy bởi Đức Phật, không cần 
tùy thuộc vào các lý thuyết hay các trường phái khác về Phật 
Giáo. 


œ-#-& 


30 


31 


HOW TO PRACTISE BUDDHA'S TEACHINGS 
Venerable K. Sri IDhamtmuananda Mahathera 


Buddhism as practised in many countries in Asia has taken in 
many forms each depending on whether the adherents are 
descendants of the original settlers who came from China, 
Thailand, Burma, Sri Lanka, India etc. There are also many 
people who simply call themselves 'Buddhists' and practise 
some form of rituals which they learnt from their forefathers in 
the name of this religion. 


Today we have in our midst Theravada, Mahayana, and 
Vajrayana Buddhists who follow Chinese, Thai, Burmese, Sri 
Lankan, Tibetan, Japanese and Indian traditions. There are 
even some who have adopted "Western Buddhism”". Some of 
their beliefs and practices have been mixed up through the 
Iinclusion of various other beliefs and practices which are quite 
alien to the spirit of the original Teachings but which have 
nevertheless been accepted for the sake of tolerance. Às a result 
there has arisen some confusion among concerned Buddhists as 
to which is the correct method to follow ¡n the practice of 
Buddhism. Some claim that what they alone preach ¡s right and 
that everyone else is wrong. It would appear that Buddhists are 
at the crossroads today and are much in need of guidance to 
'Walk the Buddha Way'. Change is a natural phenomenon. The 
tolerance in Buddhism has given rise to many traditional 
practices and we have to accept that fact. The Buddha in fact 
địid not introduce the rituals and ceremonies which we are 
conducting today, nor dịd he for that matter encourage people 
to follow some age-old Indian traditions that were prevail in 


32 


India during his time. He was concerned only with preaching 
the Dharma - the righteous way of life or the facts of life. After 
his passing away, his followers in different countries and at 
đdifferent times adopted their own local traditions and cultures 
imnto the religion as Buddhism grew in popularity and 
developed ¡n those countries. Naturally, we should not take all 
these traditional practices as being the Dharma originally 
taught by the Buddha. Through our sustained effort to spread 
the true teachings, we will help eradicate or at least reduce the 
misguided rituals that are being carried out now in the name of 
Buddhism. To do this we must study the original teachings and 
đecide for ourselves as to what is right or wrong. 


SIGNIFICANCE OEF THE DHARMA 


The Dharma 1s a very significant word used by the Buddha in 
his religious discourses. From the Buddhist point of view 
Teligion' is a very different concept from that defined by other 
religious øroups. The Dharma is the path or method taught by 
the Buddha for us to follow ¡in order to maintain our human 
đignity and intelligence to lead a noble or righteous way of life. 
We are free to interpret the Dharma according to our own 
understanding; there are no obligatory rituals which we must 
practise in order to call ourselves Buddhists. Religion on the 
other hand implies dependence on an external source for 
spiritual development, salvation through prayer, strictly 
defined rituals and so on. 


Buddhism teaches us that there are four unfortunates states Of 
existence which result from the way living beings have 
conducted themselves in their past lives. Those who violate the 
Dharma or universal law will be reborn in one of those 
unfortunate states: namely, hell, the animal kingdom, the spirit 
world and the ghost world. Such states are not located in any 


33 


particular geographical area but exist anywhere ¡n the universe 
which can be inhabited by living beings. Those who uphold the 
Dharma will never be reborn in any of these unfortunate states. 
When we live according to the principles of the Dharma, we are 
in fact living as 'good Buddhists practising Buddhism'. lt is 
therefore of the utmost importance that we should know our 
own circumstances and live in accordance with the Dharma as 
taught by the Buddha. To be a Buddhist one must have full 
confidence in the Buddha, Dharma and the 5angha (Triple 
Gem) and we must also have an understanding of the 
sipnificance of the Triple gem. Only then could blessing, 
protecton and guidance be gained. Without such knowledge 
and understanding, whatever a person does in the name of 
Buddhism will not bring him the desired results. 


We are subject to being born over and over again according to 
the karma we create. You may want to know what karma is. Ït 
can be explained in the simplest language - do good and good 
will come to you now and hereafter; do bad and bad will come 
to you now and hereafter, within the cycle of birth and death. 
The condition of this world is that we must constantly strive for 
our survival. Because we believe in a false 'ego' or 'self, we 
tend to harbour within ourselves negative qualities like anger, 
jJealousy, greed and enmity. We believe that our survival can 
only be assured if we destroy everyone else whom we perceive 
as a source of danger to us - thus we believe in the 'survival of 
the fittest'. We worry and cry unnecessary for many desired but 
unattainable things. We also tend to live to enjoy life by lying, 
swindling or cheating our fellow human beings and by 
disturbing the peace of others. We thus commit more evil than 
good deeds. Our belief in a permanent self leads us to seek self 
protectHon at the expense of others. That is why we are very 
prone to do evil deeds. This will result in our continued 
existence in different forms determined by our respective good 


34 


of bad deeds. The Dharma as taught by the Buddha guides us 
to avoid evil deeds and to maintain our fortunate human 
existence with which we have been blessed. This means our 
rebirth can take place in any one of the fortunate states such as 
the realms of human beings of devas. By understanding 
Dniversal Law, Natural Phenomena or Dharma, we have to 
cultivate human values and to harmonise ourselves with other 
living beings. Living in this way, we will become cultured and 
caring persons. We also can be assured that after our deaths we 
will be able to avoid being reborn into any of the unfortunate 
states. 


In Buddhism the ultimate aim is not merely to be born ïn a 
place to gain worldly pleasure. As long as we continue to do 
good, we will be born in happy planes of existence, but even 
these states are not satisfactory. They are to be regarded as 
being only temporary; for when the store of good karma we 
have built up becomes exhausted we will die and be reborn 
according to whatever residual karma ¡is left. So good Buddhists 
are not merely satisfied with worldly life; they strive to purify 
the mind and develop wisdom (panna). Only in this way will 
we finally be able to attain Nirvana - where there is no more 
rebirth, no more karma and no more unsatisfactoriness. By 
cultivating a spiritual way of life we will be able to see an end 
to all our physical and mental suffering. This should be our 
ultimate aim or final goal in life. Today, we are strugsling to 
escape from our suffering. Since we are doïng it in a wrong 
way, very few can understand that it is a losing battle. If we 
really want to get rid of our suffering forever, then we will have 
to discover the correct method: the method which the Buddha 
clearly defined ¡in the Dharma. 


35 


FOUNDA TIONS OEF BUDDHISM 
(Sila, Samadhi, Panna) 


The Dharma taught by the Buddha shows us the correct path. 
This path or method is classified into three stages. They are Sila 
(Morality), Samadhi (Mental culture and stillness) and Panna 
(Wisdom). They are the three basic principles or three pillars of 
Buddhism, which can be developed over many lifetimes with 
điligence, and which will lead us to ultimate peace. Let us first 
speak of Sila or moral development through discipline. We 
must learn how to live as harmless and gentle human beings. 
In sinple language we must know how to live without 
disturbing the peace and goodwill of others. If we are able to 
đo this it will indeed be a great achievement. Discipline, good 
conduct, precepts and morals are all synonymous with this 
word Sila'. This ¡is the foundation on which to start a religious 
way of life. If a house ¡is built without laying a proper 
foundation, it will be very unstable. 


Modern man has learnt the hard way how important it is to 
live in this 'sila'. It means respecting the right of others to exist. 
If we believe that the world was created solely for our own 
benefit, then we will take from ¡it whatever we want 
Iindiscriminately; without caring about what happens to other 
living beings and the environment like plants, rivers, the 
atmosphere and so on. In the end, as a result of major ecological 
imbalances of nature created by us in our modern way of life, 
we will be destroying ourselves. A good Buddhist on the other 
hand has a deep respect and concern for the well being of every 
other being. This is sila. But sila alone is not enough as we also 
need to develop Samadhi and Panna which will be explained in 
the paragraphs that follow. 


36 
THE MIND 


After having cultivated our moral conduct, we have to con- 
centrate on training our mind. Humans are the only living 
beings ¡in this universe capable of cultivating their minds up to 
the maximum limit to attain enlightenment or the ultimate 
wisdom. It is extremely difficult for living beings other than 
human to develop their minds up to that level. That is why a 
person who aspires to become a Buddha must be a human 
being. Even the devas cannot become Buddha without first 
becoming humans. The reason is that they can only passively 
enjoy their past good Karma - only human beings can actively 
CREATTE new, fresh good Karma and make the effort to totally 
purify the mind through meditation. 


As human beings we have great latent potential in our minds, 
but such potential is eclipsed by our anger, delusion, iønorance, 
craving selfishness and many other mental defilements. We 
must realise that with the passing of every second we are 
wasting and misusing our mental energy on unnecessary 
pursuits. We just do not know how to harness our vast mental 
energy for a useful and good purpose. The Buddha showed us 
how to harness that vast storehouse of mental energy and use 
1t for our liberation from misery. In his final birth Sakyamuni 
sacrificed his life and kingdom and underwent severe suffering 
until he finally liberated the mind and gained supreme 
enlightenment. He has assured us that with mental 
development and purity, we too can follow his footsteps and 
experience the ultimate happiness. 


Do you know the amount of mental energy we are using 
through our five senses and imagery? So much mental energy 
is needlessly wasted through our six channels in useless 
imagination, temptations and frustration. The Buddha has 
introduced one proven method for us to harness this vast 
mental energy and it ¡s called "'Meditation'. Meditation means 


3Z 


harnessing our mental energy through concentration and from 
there we go on training and taming the mind. lt is not possible 
to cultivate the mind simply by faithfully praying and 
worshipping any god, or by performing various rituals and 
ceremonies. We can never hope to gain knowledge, wisdom, 
purty or enliphtenment through performing ritualistic 
practices or prayers. Ihe Buddha says in the '5ati-Patthana 
Sutta' that meditation ¡is the only path or only method that we 
can use to gain purity and enlightenment. Here we must not 
confuse Buddhism and Meditaton. Buddhism ¡s the total 
practice of the Teaching of the Buddha manifested through 
various popular cultures; whilst Meditation ¡is the specific 
method developed to rid the mind of impurities. Qnce a person 
has practised discipline through Sila and achieved control of 
the body, then the mind ¡is ready to be developed - through 
Meditation. It is the only way for our FINAL release from this 
existence. Here the Buddha is talking about concentration for 
mental training and purity for gaining final salvation. Since our 
minds are polluted, this method helps us to rid ourselves Of our 
WOrries, miseries and mental disturbances. You may go here 
and there worshipping various øgods and goddesses with the 
hope of getting rid of your worries and problems. But unless 
and until you train your own mĩïnd to develop a true 
understanding of the nature of existence, as well as realising 
who you really are, you can never gain real relief from such 
miseries and worries. Meditation is the way whereby we can 
attain the four levels of sainthood namely, Sotapanna, 
Sakadagami, Anagami and Arahat which lead one to 
experience Nibbanic bliss. Only when we understand the 
Dharma taught by the Buddha and realise what we are ïn fact 
đoïng ¡in the name of Buddhism, can we differentiate between 
actions which fail to lead us to real happiness and those which 
we call 'skillful actions', which positively help liberate us from 
misery and ignorance. 


38 
HUMAN BEHAVIOUR 


Another important thing to remember is the understanding of 
our own character. We should know that the types of behaviour 
which we had developed during our previous births do 
influence the moulding of our habits within this lifetime. That 
1s why we all have different individual characteristics and 
attitudes. Even children from the same parents each have 
diferent mentalities, characteristics, ¡nclnations and 
behaviour. These could be regarded as manifestations of their 
particular mental habits developed over a series of different 
lifetimes. Whilst one child may be criminal-minded, the second 
could be very pious and religious, the third very intelligent, the 
fourth stupid, the fifth very honest, the sixth very cunning and 
so on. These are the manifestations of their own mental habits. 
In our storehouse of consciousness, we too maintain such 
maintan habits as we pass from one liíe to another. 
Consciousness is a very dynamic mental faculty. All the five 
senses (seeing, hearing, smelling, tasting and touching) bring 
objects from the outside to influence the mind and create 
mental objects. The other three mental faculties relating to 
sensation, recollection and good or evil mental habits also 
constitute consciousness. When we die, our consciousness 
leaves the body and joins with four elements and cosmic 
energies, to create another existence. These four elements and 
cosmic energies create another existence. These four elements 
are: solidity, fluidity, heat and motion. This is how beings 
appear and reappear again and again. Now, in order to ensure 
that we have desirable mental attitudes in the future we must 
make an earnest endeavour to develop good mental attitudes 
now, in our present life. Once the process of mental purification 
1s begun and carefully nurtured it can be carried on into future 
lives for further development. So the mental training for 
øaining mental purity is the second stage necessary for leading 


39 


a pure religious way of life as a Buddhist. This ¡s called 
SAMADMHII. 


DIFFERENT CHARACTERS 


Buddhism makes us understand our own character. Hence, 1f 
we can understand our own mind and recognise our own 
weaknesses then we can easily train it. This is the only way to 
gain peace and happiness. The Buddha taught us how to 
analyse our mind so that we can understand where our 
defilements lie and why disturbances arise to pollute the mind. 
The Buddha was such a practical teacher that he just did not 
stop there. He went on to the next staøe and showed us how to 
change that mental attitude. If our minds are conditioned to be 
hot-tempered, selfish, greedy, jealous and cruel the Buddha 
taught us different methods to train such minds. He said that 
'miínd is the forerunner of all mental states'. Whatever we đo, it 
all begins in the mind. This reminds us of the well known 
principle embodied ¡n the preamble to the UNESCO Charter on 
Human Right which states: 'Since wars begin in the minds of 
men, it is in the minds of men that the defenses of peace can be 
constructed'. So if we stop evil thoughts from arising ín the 
mind we will be capable of only doïng good. This is the way to 
practise Buddhism. But many people have generally tended to 
Iipnore all the important aspects of the Buddha's teaching and 
have instead concentrated more on the ritualistic aspects, 
thereby looking for an easy way out of suffering. In Buddhism 
we cannot gain salvation by simply pleasing or praising the 
gods without training the mind. 


The third and last stage ¡is Panna which means Supreme 
Wisdom. Wisdom here is not simply academic or scientific 
knowledge. We can gather vast book knowledge through 
learning but that ín itself does not bring wisdom. Wisdom 


40 


cannot appear in the mind as long as selfishness, hatred and 
delusion predominate. It is only when these mental hindrances 
were completely erased from the mind and replaced with 
mental development that real wisdom will appear. Wisdom is 
like brightness. When brightness appears darkness disappears; 
one displaces the other. Occasionally, the evil forces which are 
latent in our mind do flare up according to the intensity of our 
temptation and irritation at any given moment. When anger 
flares up, we show our ugly face. Hidden evil forces in the mind 
can thus emerge to change and cloud our mental attitude. Even 
a man who has lived a religious life for a long period can still 
get into that horrible state of mind, if the mind has not been 
traned properly and ¡if the impure states have not been 
completely uprooted. 


This what the Buddha taught and this what we have to do in 
order to lead a Buddhist way of life. First we have to cultivate 
our moral background, then try to understand the nature of our 
mind and thereafter train it so that we can try to discover a 
remedy to cleanse the mental impurities. After eradicating our 
mental defilements we will be able to cultivate proper 
unđerstanding. In the end we gain Wisdom and liberation from 
our physical and mental suffering - the ultimate goal aspired by 
every good Buddhist. 


RELIGIONS CAN BE DIVIDED INTO TWO GROUPS 


We can classify all existing religions into two groups: 
Religions which are based entirely on faith, and religions based 
on mental purity rather than faith, those who emphasise faith 
more than purity believe that they can gain their final salvation 
through their ardent faith alone. To them mental purity is not 
an important aspect. That is why they say that no one can gain 
salvation by observing morals and precepts without also 


41 


development a strong faith in god. Buddhism ïn the other hand 
teaches that faith is not the most important aspect but purity of 
the mind is. When we have purity in the mind coupled with 
wisdom, we can never hold wrong ideas as the real truth. Faith 
alone cannot purify the mind to remove doubts so as to help us 
understanding the truth. People can uphold a wrong belief 
without analysing it or without having any sense of reasoning 
because they are afraid that if they do they might lose their faith 
and thus also lose their chance to gain salvation. The Buddha's 
advice on the other hand is, before accepting any belief as the 
truth, it is for us to study, investigate, pracHse and see the 
results for ourselves in the end. When we come to a conclusion 
after having made a thorough analytical investigation, we gain 
confidence ín the truth, as we have satisfactorily verified it for 
ourselves. By realising the truth ourselves, we naturally gain 
confidence. This is neither mere faith nor belief but realisation. 
The Buddha's advice is neither to believe nor to reJect anything 
at first hand. As we have human minds to enable us to think 
soberly, we must therefore give a chance to our minds to think 
imndependently and understand things in their correct 
perspecive. We should not think that we just cannot 
understand. Some people who are very lazy to understand 
things as they really are and so seek the easy way out by just 
surrendering themselves to what the others say, because they 
have no self confidence in themselves. A true Buddhist on the 
other hand has self-respect, knowing fully well that he is 
responsible for himself, his actions and his salvation. No one 
saves us but ourselves, the Buddha show us the correct way'. 


'THREE OTHER SIMPLE METHODS 
(Dana, Sila and Bhaoana) 


So far we have learned from the preceding paragraphs that to 
lead a practical Buddhist way of lie we must essentially 


42 


develop Moral Discipline (Sila), Concentration (Samadhï) and 
Wisdom (Panna). There are three other sinple methods to 
practise Buddhism. They are: Dana, Sila and Bhavana. Dana 
(Generosity) means contributing or sacrificing something for 
the benefit of others. But this must be done without any ulterior 
or selfish motive. Then what is the purpose of giving? The real 
Buddhist attitude of Dana is not the act of giving in the hope of 
øaining some reward in return, but to reduce selfishness. We 
commit enormous mistakes and disturb others owing to our 
own selfishness. So when we contribute something for the 
benefit of others we actually reduce our own selfish desires and 
in ifs place we develop love, kindness and understanding. That 
1s the way to start a Buddhist way of life for our spiritual 
development. 


The second stage is Sila. As we all know Sila means develop- 
ment of moral conduct which we have discussed earlier. There 
are however five important precepts for lay Buddhists to 
observe with regard to Sila. They are abstaining from killing, 
stealing, sexual misconduct, telling lies and taking intoxicating 
drinks and drugs. When we observe these noble principles, we 
not only cultivate our religious way of life but also render a 
better service to others by allowing them to live peacefully. By 
leading a pure life according to the Noble Eightfold Path, we 
become noble ourselves and life becomes more meaningful. 
Those who are spiritually advanced see no meaning at all in 
material possessions and worldly powers, so they renounce the 
mundane world and observe more precepts in order to gain 
more peace and happiness. 


Many people observe their religious commandments or laws 
mm the firm belief that If they violate any such any 
commandments, a god will punish them. Fear of god or fear of 
punishment therefore acts as a deterrent and is the main reason 
which makes them observe religious laws. Thus they 'do good' 


43 


not because they are themselves intrinsically good, acting from 
a pure mind, but because they suppress evil thoughts out of fear 
of punishment. The evil thought is merely suppressed without 
understanding its source; not entirely eradicated, it lies 
dormant in the mind. It can therefore manifest itself at any time 
when the mind ¡s not guarded. If anyone says that he does not 
like to kill just because of fear of punishment from god, then 
that will only indicate that he has not cultivated his mind to 
reduce cruelty and hatred and hence has not developed mercy 
towards others. Such humane qualities would not have existed 
had ït not been for the perpetual fear of punishment from god. 
He only maintains fear for his own personal safety with a selfish 
motive. When Buddhists observe the precept' not to kill' they 
are not concerned with any fear of punishment but they 
consider the danger of cruelty and suffering which they create 
towards others. By considering the danger of the act of killing 
they will, in this way, refrain from killing. They then give a 
chance to their minds to cultivate virtues such as kindness, 
compassion, sympathy and understanding. They also observe 
all the other Buddhist principles in the same manner. With 
regard to this act of killing, the Buddha says: 'If you cannot 
understanding why killing others is bad, then consider it in this 
way: When another person comes and tries to kill you, think of 
how you would feel at this very moment. How you would try 
to escape and what sort of physical and mental suffering or 
anguish you would have to experience? This more than enough 
for you to understand why it is bad. If you cannot understand 
why stealing 1s bad then think of how you would feel should 
others come and take away your belongings'. This concept is 
summarised in the Dharmapada like this: 


All tremble at the rod 
All fear death 
Considering this 


44 


ne should neither strike 
Nhor cause to kill 


This is a practcal approach to daily living and should not be 
regarded as a theory nor even as a commandment coming from 
an authority or a supreme being who is both executioner and 
rewarder. By using our human knowledge we should 
unđerstand the bad effects of evil deeds. Some people might 
say that they are forbidden to do certain things Just because 
their religion says no. But that ¡is not the way for a mature 
person to follow as to what to do and not what to do. When we 
uphold all our precepts, we should not think that we are 
observing them only for our own benefit. When you stop killing 
and disturbing people, they can expect to live peacefully 
because you do not create fear in their minds. What a wonderful 
contribution that would be to others. If you do not rob, lie and 
swindle others they can have security, happiness and so live 
peacefully. If everyone in this country could follow these noble 
principles of moral conduct, how happy will all be! 


WHY RELIGION IS NEEDED 


Human being by nature are sometimes not reliable and so 
they do violate principles. That is why a religion is needed to 
tram them. In the past we were scared of natural phenomena 
like lightning and thunder, wild animals, ghosts and devils. 
Later we realised that many of our past beliefs in ghosts and 
devils were unfounded and were merely imaginary. Today we 
can ignore them. What we need to fear however are ruthless 
human beings who are out to destroy our peace and happiness. 
It is difficult to reform humans to make them reliable persons. 
In a way animals could be regarded as more admirable than 
people. Although animals have no religion, they follow nature. 
They are only guided by the instinct for survival and never 


45 


attack others except in self defense or for food. They have no 
đeceit. 


It is the human mind that must have a religion to think and 
understand. Man needs moral standards to reduce selfishness 
and đeceit. Man can tumn and twist his mind for his own ends 
and to his personal advantage. To straighten the crookedness Of 
the human mind, religion is necessary. Albert Einstein once 
said: "Atomic energy has shaken and changed the whole world; 
but even that powerful atomic energy cannot change man's 
nature”. It ¡s still crooked, unreliable and dangerous as it has 
been from earliest times. But religion can change this mind for 
a better purpose if people really uphold the religious principles. 


Here we must define what is meant by religion. EFor Bud- 
dhists, 'Religion' means something very different from the 
normally accepted meaning of the word. Buddhism as a 
religion envisages the human being as a devout person working 
in accord with the Teachings of the Buddha towards achieving 
his own salvation by doïng good and purifying the mind. The 
teaching of the Buddha does not place any reliance on prayer, 
supplication and ritual. That is why the Buddha had repeatedly 
advised us to study the nature of the mind. We can thus 
understand where our weaknesses lie and only then can we 
find the suitable solution to get rid of our weaknesses to save 
ourselves. Buddhism teaches Self-Reliance. 


MEDITATION 


The last stage or third stage is Bhavana or meditation for the 
development of the mind. Without Bhavana we cannot achieve 
the aim or the purpose of our life. The purpose of life ¡is to see 
an end to our suffering. Then, what is meditation? When we 
develop the mind by eradicating mental impurities we gain 
purity. We strive with great effort to reach the peak of 


46 


perfecton. The only way to achieve this final goal is for us to 
practise meditation as taught by the Buddha. Although we 
have achieved some progress in modern society and have 
changed from striving for mere survival to some measure Of 
physical pleasure and comfort, there is however, no real 
corresponding development in man's mind. People have used 
their wider knowledge of the physical world only to create 
more temptation and excitement and they regard such 
'điscoveries' as development. They organise various activities 
to cater to our physical needs and advertise them to create 
temptation. In the past, people did not resort to crass 
commercialism to influence the mỉnd and to create desire. Now, 
through the media of television, cinemas, erotic dances, lewd 
magazines and many other such entertainments, excitement is 
created. Human passions are aroused to such a degree that 
immoral pracHces have become rampant. These do not in any 
way caÌm the mind and give peace. But this does not mean that 
we should condemn everything that please the senses. We 
cannot deny that art and culture do please the senses. They do 
so in such a way that raises the human spirit and encourages 
reflection and repose. The purpose of cultural activities such as 
Folk dancing, Singing, Theatre and many other kinds of arts are 
to make man more aware of his existence; they relax and calm 
the mind without arousing the base passions. Ït is accepted that 
human beings do have emotions. They should be catered for by 
providing suitable and wholesome entertainment without 
arousing the wild nature latent in the human mind. In fact 1f 
there is nothing to occupy the mind, then that mind can become 
very violent and intolerant. The saying 'An idle mind is the 
đevil's workshop' is indeed very true. Therefore decent cultural 
practices should be introduced to calm the mind and provide 
an understanding of the nature of our existence. It is regrettable 
to note how the modern consumer society has polluted cultural 
activities and abused the splendour of our ancient cultural 


47 


practices. 


THE CONSEOUENCTES OF MODERN FORMS OE 
ENTERTAINMENTS 


How many kinds of immoral practices are there in our so- 
called modern entertaiments? When you enter a place where 
they perform such entertainments, you can see for yourself how 
the organisers of such entertainments try to influence your 
mind. Their main purpose of course is to make easy money. 
They are not in the least worried about the adverse effects such 
shows would have on human values, religions and culture. 
That is why some people say it is difficult to practise Buddhism 
in the midst of our modern society because Buddhism does not 
condone nor encourage any kind of entertainment. As pointed 
out earlier, this is not true at all. Buddhism encourages culture 
and art, but it does discourage any actHvity which debases 
human dignity. In the distant past, when we were living as 
primitive men we had only a few problems. Such problems 
concerned our obtaining of food and shelter and the survival of 
the community. Even clothing was worn primarily for 
protection and not to adorn the body. Today we tend to regard 
those early people as being unfortunate or uncivilised when we 
compare their standard of living to that of ours. But in our 
modern society how many millions of problems are there? Most 
of them have ïn fact been created by us. Because of the problems 
Of our own making we have no peace, no sÌeep, no appetite and 
have difficulty managing our lives amidst global disturbances 
everywhere. This is the nature of modern society, but in those 
early days people led a tranquil life. They have to relax and 
enouph time to take their food. There was no rat race then. 


It might be argued that it is simplistic to say that primitive 
man was happy why we are not. But the point we are making 


486 


1s that modern civilisation is unnecessary complicated, creating 
problems which need not exist at all if we could only learn to 
reduce our wants and live like our ancestors with few basic 
needs. Many great men like Gandhi and Albert Schweitzer have 
proven that even in modern times, the happiest people are 
those with the fewest needs. According to the Buddha the 
highest wealth of a man is contentment. Although primitive 
man had to go out and hunt animals for food, he was however 
quite contented and satisfied with that way of life, primitive 
though it might have been. Today we build large and tall 
buildings to live comfortably but there is no security within. 
How many ïron gates and doors are there all secured and fitted 
with electronic burglar alarm systems? Why do we need all 
these extra gadgets? Is this modern development? Those who 
live in such lofty houses live in perpetual fear because of 
Insecurity. In the past, however people could sleep peacefully 
even unđer trees, in caves or anywhere without having such 
fear and worry. Sure they had problems too - all human 
existence for that matter is problematic but modern man has 
increased and complicated those problems a thousand fold, all 
unnecessary, and of his own making. 


THE BUDDHA PREACHED ACCORDING TO HIS 
OWN EXPERIENCE 


The Buddha introduced a righteous way of life for us to follow 
after having himself experienced the weaknesses and strengths 
of human mentality. During the early part of his life as a young 
man he experienced worldly pleasures just like any other 
human being. He was a prince, a husband, a father and the son 
of the ruler of a kingdom. He had a beautiful wife and a loving 
son. He loved them but he had more compassion towards 
suffering humanity. His kindness was not limited only to his 
family but extended to every living being. He had the courage 


49 


to free himself from his emotional attachment towards them in 
order to discover the solution for human suffering. He had to 
renounce the worldly life to gain enlightenment. After gaining 
his supreme wisdom he returned home and revealed to all what 
he had realised. He told them that if they too would like to share 
this belief, liberation or salvation, he would teach them the 
method. He also advised people not to believe what he 
preached just because he was a great men. He further said that, 
simply by worshipping and praying to him one would not gain 
salvation. 


HOW TO FOLLOW THE BUDDHA 


The Buddha advised mankind to follow his teachings and to 
practise diligently what he preached ïn order to gain salvation. 
In fact, we cannot call ourselves followers of the Buddha 1f we 
merely follow him blindly by just regarding him as a powerful 
master. What the Buddha expected of us is to live in accordance 
with the Dharma. Only then can we truly say to all that we do 
follow the Buddha. The Buddha one said: "There may be many 
disciples who stay with me, following me by holding my hand 
or clinging to my robes thereby thinking that they are close to 
me. Ôn the other hand there may be some other disciples who 
are far away from me and who have not even seen me, but If 
their minds are pure, even though they are staying far away, 
they are indeed very close to me. Those who stay with me but 
exist only with polluted minds, are in fact not at all close to me'. 
This was the Buddha's attitude. There was a monk who always 
admired the serenity of the Buddha. One day the Buddha asked 
the monk what he was looking at. The monk replied that it gave 
him immense happiness whenever he admired the complexion 
and the features of the Buddha. Then the Buddha asked: "What 
do you hope to gain by watching this dirty physical body? The 
Buddha is not in the physical body. Only one who understands 


50 


the Dharma taught by me see the Buddha. The Buddha can be 
only seen through the Dharmal'. Many people sit before a 
Buddha image and pray to it, thinking that the Buddha 
somehow lives' in the statue. But the Buddha images that you 
normally see are merely the outward artistic expression of great 
qualities of a holy man. Man being intensely religious, made a 
tangible symbol to worship to express the devotion to his great 
Master. This gave rise to the development of Art which brought 
forth the concept of the Buddha and his teaching of the Cosmic 
Law from the realm of abstraction to gave it material form 
resulting ¡in the contemplative Buddha image. By looking at 
such a Buddha image we could only imagine that the Buddha 
himself might have looked like this. The Buddha personifies 
Wisdom, PerfecHon, Sacredness, Compassion and Serenity. 
The Buddha image is primarily a symbol, something that fills a 
place with serenity just as the presence of a hoÌy person 
spiritually ilumines a house. There is no doubt that the serene 
appearance of the Buddha image calms our mind. But the 
Buddha that you 'see' through knowledge of the Dharma is in 
fact the real Vision of the Buddha. When you think of how he 
preached and what he preaches, how he breathed tolerance, 
dignity, gentleness, compassion of kindness towards every 
living being; and also think of the nature of his enlightenment 
Or supreme wisdom, only then, can you see the Buddha as an 
embodimert of all such great virtues and wisdom. So without 
knowledge and practice of the Dharma you cannot really 'see' 
the Buddha. 


GRADUAL DEVELOPMENT OF THE BUDDHIST 
WAY OFE LIFE 

(Traditional, cultural, deootional, intellectual, and 
spiritual) 


There are five methods in the practice of Buddhism. These 


51 


methods have been ¡introduced and practised by people in 
đdifferent parts of the world, according to their own way of life, 
needs and education. They can be categorised into the above 
mentioned five øgroups. 


1. TRADITIONS 


The traditional aspect of religion was introduced by our 
ancestors according to their beliefs. Because of iznorance many 
of their beliefs were based on fear, imagination and suspicion; 
and verily, had been practised for their own protection and 
physical well being. However, we should not dismiss all 
traditions and customs as simply based on superstitious beliefs. 
Some traditions and customs are indeed meaningful. they have 
developed to help members of the community to dispel fear 
and insecurity, at the same time, to perform activities in an 
Organised manner to maintain humanism. From time 
Immemorial some of these practices have become incorporated 
with religious practices. [hose who are not familiar with the 
real teachings of the Buddha might get the wrong Iimpression 
that the traditional practices are ¡in fact the real Buddhist way of 
life. Traditions and customs differ from country to country and 
from time to time among different ethnic groups. Therefore we 
should not think that our own traditions are far superior tO 
those of others. We must understand that Buddhism ¡1s not a 
static or ready made religious concept with dogma handed 
down by religious authorities. lt is a way of life which had 
evolved according to prevailing times and circumstances. But 
the absolute Dharma or truth as taught by the Buddha can 
never change. We must also learn to differentiate between the 
Absolute Truth as taught by the Buddha and the Relative Truth 
which 1s changeable according to circumstances. 


The Buddha 's attitude towards traditions and customs is such 


52 


that one should neither accept or reject them offhand without 
first having given them due thought and consideration. Hs 
advice is not to follow them 1f they are found to be useless and 
harmful to any being even though they might be ancient. Ôn 
the hand ïf they are indeed significant and beneficial to all, then 
by all means follow them. Some of those traditions are 
Important to generate inspiraton and devotion to those 
performing religious ceremonies especially in a community. 
Without certain traditional practices, religious itself will be in 
1solation and personal devotion will weaken. Some people even 
uphold traditional religious practices and preserve them as 
their "heritage' for inspiration to rally round theïr religion. 


2. CULTURE 


Culture and religion are closely interwoven in any society. 
Culture is part and parcel of human life. Human values, skill, 
intelligence and aesthetic beauty can be seen through cultural 
practices. Culture is the expression of refined and beautiful 
traditions adapted either to influence or to promote fine arts as 
a means to entertain. Cultural practices inspire the human 
mind. Human passions can be calmed, gratified an ennobled 
through cultural practices. the glory of Asia depends a great 
đeal on its culture and ím this respect, Buddhist culture has 
played a prominent role. Culture can also protect and promote 
a religion. When we introduce religion through our cultural 
practices, our day-to-day religious activities will be more 
attractive and we will be able to influence others to follow it as 
a living religion. We can say that cultural practices that are 
religious in nature are the stepping stone to understanding the 
religious way of life. Those who are not religious minded at the 
begining will eventually get used to attending and 
appreciating religious activities. By attending such activities 
people will gradually get the opportunity to improve their 


53 


proper religious knowledge and understanding. Otherwise 
they will tend to shun religion altogether. If people are well- 
educated and have improved their understanding and are 
personally noble, it is not very important for them, to actively 
participate in traditional or cultural activities to be religious. 
Religion can contribute a great deal to enrich culture. It may be 
true to say that in Asian countries generally, the practice of a 
religion is clearly linked to cultural activities. Dances, songs, art 
and drama very largely draw their inspiration from religious 
subjects. Without culture religious activities may turn out to be 
very dry and uninteresting. At the same time, when we practise 
Buddhism without disturbing other traditions or the followers 
of other religions, this form of tolerance and peaceful 
coexistence along with our respectable behaviour and gentle 
attitude can also be regarded as a cultural aspect. 


3. DEVOTION 


The devotional aspect is very important in a religion. 
Whatever we believe in or practise, without devotion, 
confidence an only be regarded as academic. Since devotion is 
related to human emotion, proper religious knowledge ¡is 
essential. Otherwise, the devotion based on beliefs alone can 
become bl¡nd faith. Devotional activities in a religion naturally 
calm the mind and create inspiration. When the mind is thus 
inspired, fear, tension, anger and many other mental 
đisturbances will be subdued, or even eradicated. Then such 
devotion can be strengthened to further enhance our faith; 
enabling us to carry out our religious way of liíe with 
confidence. Devotional actvities fall in the category of SILA 
which we discussed earlier. The proper practice of SILA paves 
the way for mind purification and wisdom which are the higher 
stages in spiritual development. Mere belief and devotion 
without understanding can lead one to religious fanaticism. 


54 


Paying homage to the Buddha, offering of flowers, etc., Sutra 
chanting, religious recitals, ceremonies, religious 
performances, singing of devotional songs and similar practices 
imnspire and calm the mind. Devotees can develop their 
confidence through such practices. Deeply rooted devotion 
fosters patience to endure any kind of suffering. devotion 
strengthens the mind to face difficulties. 


4.INTELLECT 


The intellectual aspect is yet another method to understand 
and practise the religion. Having gone through traditional, 
cultural and devotional practices, many people 'øraduate' to 
the intellectual aspect. This would mean that through intense 
study and diligent practice, they can gain more knowledge and 
understanding to clarify their doubts on the significance of 
religious beliefs and practices, the precise meaning and 
purpose of life, the nature of worldly conditions and 
unsatisfactoriness, as well as the phenomena and the universal 
nature of impermanence. Through study, observation and 
concentration they will be able to gain a clear vision of reality, 
an understanding of universal phenomena and confidence in 
religion. The confidence they do gain through understanding is 
unshakable. But there are many who do not take the trouble to 
gain a clear understanding of the Buddha 's teachings. Eirst, we 
must learn. After having learnt, we must practise what we have 
learned; and finally, only after practising can we experience the 
beneficial results. Anyone can practise this method without 
having to depend on theories, philosophy and traditional 
beliefs. We also must not depend on personality cults - in other 
words depending on other persons for our salvation. Granted 
some people do gaïn a good knowledge of the Dharma. Verily, 
1f they do not follow the religious principles to cultivate their 
moral conduct, they are like a spoon which do not know the 


55 


taste of soup. Mere book knowledge does not contribute 
anything for the betterment of their lives. Without mental 
purity, knowledge alone may in the end become skepticism. 


5. SPINIT 


The last method is the spiritual aspect and that is to gain 
purity, wisdom and eternal bliss. In fact, whatever religious 
knowledge we gain, whatever we practise in the name of 
religion, we can never gain perfection or liberation without 
mental purity. It ¡is true that without eradicating mental 
Impurities, we can do lots of good deeds but that ín itself will 
not be enough. 


We also must try to be morally good, otherwise selfishness, 
greed, Jjealousy, anger and egoism can still disturb the mind. 
Since the untrained mind is a very delicate instrument and 
always ¡in a vulnerable state, any temptation or irritation can 
easily influence it to commit evil deeds. Spiritual development 
can only be gained through proper mental training. That is why 
meditation ¡s the only proven method for mental purity. 


The main purpose of practising Buddhism 1s: 
- to gain peace and happiness within this life, 
- to have a contented and fortunate life hereafter and finally, 


- to achieve the ultimate aim of life: everlasting happiness or 
supreme bliss. 


Several methods have been outlined here to tell you how to 
practise Buddhism. So, If you really want to see the good results 
and to know what the Buddha taught, try to study and follow 
the basic teachings taught by the Buddha, without depending 
on theories or different schools of Buddhism. 


œ-#-& 


56 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmn dharmtmadanam JinaFi 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


